PHẠM ANH TUẤN 


Ÿ THUẬT 


PHẠM ANH TUẤN 


KỶ THUẬT 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 


RỶ THUẬT 
NUÔI VỊT 


PHẠM ANH TUẤN 


Chịu kyựch nhiện: xuất bản 
MAI THỜI CHÍNH 
Điện tập 
NGUYÊN TRƯỜNG 
Bìa 
HUỲNH PHI HÁI 


In 1000 cuốn, khố 14,5x 20.5em. Tại công ty cổ phần In 
Bên Tre. Số đăng kí kế hoạch xuất bản 108/832-CXB 
do cục xuất bản cấp ngày 18/6/2003. In xong và nộp lưu 
chiều quí I năm 2004. 


# 


I. VỊ TRÍ VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA NGHỀ NUÔI VỊT. 
A. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ THUẬN LỢI CỦA NGHỀ 
NUÔI VỊT CHĂN THẢ. | 
1, Nuôi vịt có hiệu quả kinh tế cao : 

Chăn nuôi vịt rất nhổ biến ở miễn Nam nước ta nhiều 
nhất là ở đổng bằng sông Cửu Long, nghề chăn nuôi này đã 
tận dụng được nhiều thức ăn thiên nhiên để sản xuất ra thịt, 
trứng, lông, cung cấp cho nhân dân và xuất khẩu. Đồng thời 
đó là một ngành chăn nuôi phải đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 
ít mà vẫn thư lãi nhanh và có năng suất lao động cao. 


Trong các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) vịt là 
giống tương đối lớn nhanh nhất, Người ta đã so sánh rằng : 
muốn tăng trọng lượng sơ sinh lên 40 lần, gà phải nuôi 120 
ngày, ngan, ngỗng 80 ngày, nhưng vịt chỉ cần 60 ngày. Như 
vậy nuôi vịt thường là nhanh được ăn thịt, có nhiều trứng lại 
có sản phẩm lông để xuất khẩu. Mỗi con vịt cho khoảng 40- 
50g lông, nhờ đó nếu tận dụng được lông của 40 con vịt thì có 
thể làm được một cái chăn có sức ấm gấp hai lần chăn bông 
nặng 4 kg (tuy chăn lông vịt chỉ nhẹ 2 kg) hoặc lông của 20 
con vịt làm được một áo ấm hơn áo bông. 


Nuôi vịt thịt nếu là chăn thả từ sơ sinh đến 60 - 75 ngày 
uổi (lúc giết thị!) thì chỉ đâu tư từ 0,5 - 0,9 kg thóc để gột vịt 
7 giai đoạn từ 1 đến 20 ngày tuổi, còn lại 40 - 55 ngày tuổi 
chủ yếu là chăn thả ngoài đồng để tận dụng thóc lúa rơi rụng. 
Nói chung người ta thu được ở mỗi con vịt tỲ 1 - 1,1 kg thịt, 
yếu nuồi vịt tầu (vịt đàn), từ 1,6 - 1,8 kg thịt, nếu nuồi vịt bầu, 

3 


từ 1,8 - 2 kg thịt, nếu nuôi vịt lai kinh tế (vịt Bắc kinh hoặc 
Anh đào lai với vịt đàn hoặc vịt bầu) từ 2/2 - 2,4 kg thịt nếu 
nuôi vịt Bắc kinh hoặc vịt Anh đào. 


Đối với ở vùng hai vụ lúa, nếu biết kết hợp nuôi vịt chăn 
thả đúng lúc, đứng cách, hợp lý : (vịt với lúa) thì hai ngành sản 
xuất đó sẽ hỗ trợ cho nhau rất thuận lợi và thu được hiệu quả 
kinh tế cao. Mỗi vụ người ta có thể chăn thả vịt vào ruộng lứa 
sau khi gặt (lúc cày bừa) để tận dụng thóc rơi vãi và các loại 
thủy sinh. Tiếp theo sau khi cấy lúa được khoảng 1 tháng khi 
cây đã bén rễ (lúa con gái) đến khi lúa đúng cái (bắt đâu có 
đòng) thì mới ngừng thả vịt. Trong thời gian này, đàn vịt chăn 
thả trên đồng ruộng tìm ăn thức ăn thủy sinh có tác dụng như 
làm cỏ sục bùn cho lứa và trừ bọ rây đồng thời chúng còn thải 
phân ra bón cho lúa làm tăng sản lượng lúa lên rõ rệt. 


Ở miễn Nam diện tích mặt nước ao, hổ, đầm, mương 
máng, kênh, rạch rất lớn có thể sử dụng vừa thả cá vừa kết 
hợp nuôi vịt rất thuận tiện. Vịt sống trên mặt nước thường 
tăng trọng nhanh và có chất lượng thịt tốt. Nhờ có phân vịt mà 
các loại phù du động vật và thực vật đều phát triển mạnh và 
làm môi cho các loại cá. Nếu nuôi vịt kết hợp với thả cá thì 
sản lượng cá trên một hecta diện tích mặt nước sẽ tăng lên. 


Vùng ven sông, ven biển có sẵn cá ở miễn Nam cũng có 
thể tận dụng được các loại thủy sinh (tôm, cá, cua, ốc hến, 
don dắt), côn trùng và thức ăn khác (như củ ngạn, rong rêu, 
cây cỏ) để nuôi vịt. Nếu lợi đụng được nước thủy triểu lên 
xuống đưa vịt ra chăn ở bãi biển cửa sông thì đối với vịt bầu, 
Bắc kinh và vịt Anh đào mỗi mái đề 1 năm chỉ cần 20 kg thóc 


4 


KG CN NNNGOOUORE S6 vởn.so ca ¬¬...a_ ˆ 


mà sau khi gột 20 ngày ta đưa chúng ra bãi biển cửa sông thả 
chăn từ 40 - 50 ngày thì có thể đạt 1,1 kg trên 1 con vịt con 
(tàu) hoặc 1,8 - 2 kg trên một con vịt lai kinh tế, 

2. Nuôi vịt ở nước ta có nhiều thuận lợi, 


Nước ta là một nước nông nghiệp có hơn 6 triệu ha điện 
tích trồng lứa nước, Một năm có hai vụ lứa thì cũng có hai vụ 
dựng vịt để lấy trứng và hai vụ nuôi vịt thịt tận dụng thóc rơi, 
Nước ta lại có trên 3000km đường biển, có hàng vạn hecta 
diện tích đầm, hổ, ao, sông rạch. Cho nên đã từ lâu, nghề 
chăn nuôi vịt rất được ưa thích từ Bắc đến Nam vì nuôi vịt 
chăn thả rất phù hợp với điều kiện ngoại cảnh, điều kiện sinh 
thái ở nước ta và có hiệu quả kinh tế cao. 

Nhà khoa học lớn của nước ta, ông Lê Quí Đôn, đã nói 
đến từ lâu rằng nghề nuồi vịt kết hợp với trồng lúa có khả 
năng phát triển ở bất cứ địa phương nào, từ vùng đồng bằng, 
ven biển, trung du đến miền núi Cao. | 

Với kinh nghiệm chăn nuôi theo lối cổ truyền của nhân 
dân kết hợp với khoa học kỹ thuật tiên tiến về giống, chăm 
sÓc nuôi dưỡng, thứ y.. Nghề nuôi vịt ở nước ta có khả năng 
và nhiều thuận lợi phát triển ở cả ba khu vực chăn nuôi: chăn 
nuôi gia đình, chăn nuôi tập thể và chăn nuôi quốc doanh, 

Nếu so sánh với chăn nuôi gà thì nghề chăn nuôi vịt ở 
hước ta có những thuận lợi hơn như sau: 

4) VỊt có sức chịu đựng bệnh tật giỏi hơn gà. Khi thời tiết 
hay đổi, hoặc vào các mùa dịch bệnh, trong một gia đình 
hăn nuôi cả gà cả vịt thì thường là gà mắc bệnh trước, sau đó 
nới đến vịt (ở thể nhẹ hơn). 


5 


__*# 


Ví dụ: Đối với bệnh đậu (trái) vịt thường mắc ở thể nhẹ 
hơn, chỉ có mụn ở màng chân dễ chữa và mau lành hơn ở gà. 
Gà thường có mụn ở cả mắt, mũi, tỷ lệ thường tử vong cao, 
bệnh khó chữa. : 

"Vịt thường mắc hai bệnh truyền nhiễm gây thiệt hại 
nhiều nhất là dịch tả vịt, sau đó đến tụ huyết trùng, nhưng nếu 
được tiêm phòng dịch định kỳ thì cũng khắc phục được. 

Đối với gà ở các lứa tuổi có rất nhiều bệnh gây tác hại 
lớn. Ở giai đoạn gà con bệnh câu tràng, bạch lụy... có thể giết 
gà hàng loạt, những bệnh truyển nhiễm như Niucatxơn, tụ 
huyết trùng, Micô, Marốc... đều gây tai hại đối với gà. 

b) Vịt thường để tốt hơn gà : Nếu so với các giống gà 
trong nước thì không có giống gà nào đẻ tốt bằng vịt. Nếu so 
với gà công nghiệp (đẻ khoảng 220 trứng trền năm, nếu nuôi 
ở nước ta) thì chứng cũng không hơn vịt về các chỉ tiêu sinh 
sản như ; 

Năng suất đẻ của gà công nghiệp cao hơn nhưng trọng 
lượng trứng vịt to hơn cho nên tổng khối lượng của trứng vịt so 
với trfng gà vẫn cao hơn. vẽ 

Đối với vịt: 75g x 180 trứng = 13.500g 
Đối với gà : 60g x 220 trứng = 13.200g 

Vịt thường để sớm và đẻ nhiều hơn gà, tuổi đẻ sớm nhất 
của vịt cỏ, vịt Kaki - Campbell là 135 - 140 ngày tuổi, trong 
khi đó đối với gà tuổi đẻ sớm nhất cũng phải 145 - 150 ngày, 
tỷ lệ đẻ của vịt rất tập trung và rất cao, nếu được nuôi dưỡng 
chăm sóc tốt ở những vùng ven biển ven sông có nhiều thức 
ăn đạm vịt rất có thể đạt tỷ lệ đẻ là 95% và đẻ liên tiếp 100 


6 


ngày liển, có những ngày đẻ tới 100%. Thời gian thay lông 
của vịt cũng nhanh và nói chung là đều. Vịt cổ (vịt tàu hay vịt 
đàn) thời gian thay lông khoảng 30 - 45 ngày (từ khi đập vịt, 
tức là không cho vịt đẻ, đến khi dựng vịt, tức là cho vịt ăn đủ 
khẩu phân để đẻ trở lại). Đối với gà thời gian thay lông tối 
thiểu phải 55- 65 ngày. Khi vịt thay lông chúng cũng nghỉ đẻ 
nhưng đến lúc đẻ trở lạitỷ lệ đẻ tăng lên rất nhanh (chỉ trong 
10 ngày đầu vịt đẻ trở lại tỷ lệ là 5Ú - 60%). 

€) Thức ăn của vịt đơn giản, dễ kiếm, rẽ tiên và ít tốn 
công chế biến hơn thức ăn của gà. Với hình thức nuồi vịt theo 
lối chăn thả (ở đồng ruộng, bãi sông, bãi biển, mương lạch, hỗ 
đầm...) chúng có thể tự kiếm đây đủ các loại thức ăn bột, 
đường, đạm, khoáng (như lúa rụng, tôm, cua, ốc, hến, don dắt 
rong tảo và các loại thức ăn thủy sinh khác..) để có thể lớn 
lên và sinh sản tốt. 

._ Từ lâu vịt đã được gắn với cây lứa ở nước ta một cách tự 
nhiên, vì ngoài con vịt ra không có con vật nào có thể tìm mò 
ăn thóc rụng sau mỗi vụ gặt. Điều đó xem ra đơn giản nhưng 
đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Tính ra cứ mỗi sào bắc bộ 
(360cm”) thường có 3 - 5kg thóc rụng. Như vậy nếu đem nhân 
số thóc rụng đó với tổng điện tích trồng lúa của câ miền nam 
nói riêng và toàn quốc nói chung thì chúng ta sẽ có khối 
lượng thức ăn dùng nuôi vịt rất lớn đảm bảo nâng cao số 
lượng vịt lên gấp vài chục lân so với bây giờ. 

Ngoài ra, vịt lại là loài ăn tạp dễ nuôi không kén ăn nên 
thức ăn của heo, gà còn dư thừa có thể cho vịt ăn vẫn tốt, 
Điều quan trọng nữa là vịt ăn được nhiều rau cỏ, các loại 
bèo... kể cả thân cây chuối băm nhỏ, nên giải quyết thức ăn 

7 


__* 


cho vịt đễ hơn gà, nhất là trong những năm kinh tế gặp khó 
khăn (như khi mất mùa, lương thực của người thiếu thốn). 
Trên đây là những thuận lợi chính, ngoài ra tùy hoàn cảnh các 
địa phương phát triển nuôi vịt còn có những thuận lợi sau : 


- Những vùng ẩm ướt (có nhiều đầm lây, ao, hổ, sông 
lạch khó nuôi, các gia xúc khác như trâu, bò, dê, lợn, gà...) thì 
lại là nơi thích hợp cho nghề nuôi vịt, vì chính ở những nơi 
này vịt và chỉ có vịt mới tận đụng được thức ăn thiên nhiên. 


- Chuồng vịt thường xây dựng đơn giản, rẻ tiền, dễ làm 
bằng nguyên liệu địa phương. Ở các tỉnh miễn duyên hải 
trung bộ và nhất là các tỉnh miễn tây nam bộ, các nhà chăn 
nuôi vịt mái đẻ, cũng như vịt thịt thường chăn thả trong vụ gặt 
trên đồng ruộng không cần đến chuồng trại. 

Đối với vịt con sau giai đoạn gột (vịt nuôi được 20 ngày 
tuổi) là có thể đưa chúng đi chăn thả hết cánh đồng này đến 
cánh đồng khác, có khi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác với 
những đàn từ 5.000 đến 15.000 con. Yêu câu chỗ ở đối với 


chúng chỉ cần ban ngày đi chăn thả trên đồng, tối đến quây . 
dàng (cái quây đan thưa bằng tre cao độ 30 - 40cm) không ˆ 


cho vịt chui qua. Nhiều người nuôi vịt thường buổi tối nhốt vịt 
trên một bãi cỏ bằng phẳng, sáng đi chăn cứ như vậy cho tới 
khi vịt mọc đủ lông (chéo cánh 75 - 90 ngày tuổi) được bán 
thịt. j 3 

Đối với vịt mái đẻ cũng vậy, đến mùa đi chăn thả cũng 
chỉ cần quây dàng cho vịt ban đêm trên bãi cổ, sáng nhặt 
trứng rồi lại tiếp tục đi chăn. Như vậy vịt có thể ngủ dưới đất. 
Nếu có làm chuồng thì chỉ là những cái lều tạm không tốn 


8 


kém gì. Ngay cả các trại chăn nuôi vịt công nghiệp, chuông 


_ vịt cũng đơn giản rẻ tiền, 


Vịt có thể nuôi tập trung trên ao hổ nuôi cá. Nhờ phân 
vịt làm thức ăn cho các loài thủy sinh, cá ăn các loài thủy sinh 
đó có thể tăng sản lượng lên 25%, 

Vịt có tập tính sống theo đàn, đù cho đàn vịt đông từ 
1000 - 2000 con khi đi chăn xa chúng không bị lạc đàn. Một 
đàn vịt 2000 con chỉ cần một người đi chăn cũng bảo đảm an 
toàn. 

Các sản phẩm của vịt đều có giá trị sử dụng cao, 

Thịt vịt quay, xịt lạp, vịt sấy, vịt luộc, vịt tần. đều là 
những món ăn có nhiều protit và được mọi người ưa chuộng 
kể cả trong nước cũng như ngoài nước, 

Trứng vịt cũng là món hàng xuất khẩu có giá trị kể cả 
trứng tươi cững nhứ trứng muối. Làng đỏ trứng vịt chế biến 
thành bột là món ăn bổ dưỡng cho người già, người ốm, bột 
lòng trắng trứng là một dược liệu. 

Chân vịt nấu cao là một vị thuốc chữa bệnh thấp khớp 
còn lụa mề vịt là thuốc chữa đau đạ đày (theo đông y). 

Phân vịt là loại phân hữu cơ có phẩm chất cao, dùng để 
bón rau, trồng gừng, trồng mía và gleo mạ đều rất tốt. 

3. Một số khó khăn của nghề nuôi vịt chăn thả. 

Nuôi vịt ở nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng có 
những khó khăn cần khắc phục, nhất là khi nuôi chúng thành 
đàn lớn. Sau đây là những khó khăn chủ yếu:, 


Trại vịt thường có tiếng ổn ào hơn trại gà. Ban đêm yê 
tĩnh nếu có con vật lạ vào chuồng, người đi dua hoặc có tiến 
động thì cả đàn vịt kêu rộ lên. Nếu không bố trí cẩn thận tỉ 
đàn vịt có thể đồn lại xô đẩy nhau làm vở trứng và ảnh hưởn 
đến tỷ lệ đẻ. 


Phân vịt nhiều và chứa nhiều nước nên làm cho chuồn: 
vịt hoặc nơi nhốt.vịt luôn luôn bẩn, ẩm ướt và tanh hồi hơ 
chuồng gà. Nếu không đảm bảo được vệ sinh thường xuyêi 
thì đó là môi trường tốt cho các loại vi trùng gây bệnh phá 
triển, | 

Nuôi vịt chăn thả cân phải lưu động, nhất là khi nuô 
đàn lớn, người chăn nuôi thường phải đi theo đàn vịt (qua hồ 
đẩm, sông...) kể cả ban đêm cũng phải ngủ gần lán vịt để 
trông coi, nên người chăn nuôi thường rất vất vả mất nhiều 
công sức hơn chăn nuôi các ø1a xúc khác, 

Bệnh dịch tả vịt xảy ra thường giết hại hàng loạt có khi 
hàng vạn con cho nên nuôi vịt có thể làm nhà ngói mà cũng 
có thể bị phá sản nếu ta không áp dụng những tiến bộ kỹ 
thuật (iêm phòng định kỳ) thì sẽ không thể nào tránh được 
những thiệt hại lớn, 


B. THAM KHẢO MỘT SỐ NÉT VỀ NGHỀ NUỘI VỊT 
TRÊN THẾ GIỚI - 
1. Những giống vịt thường gặp trên thế giới. 
Trên thế giới có nhiều giống vịt được nuôi để lấy thịt và 
lấy trứng. Giống vịt nổi tiếng và phát triển rộng khắp là giống 
vịt Bắc kinh có nguồn gốc ở Trung Quốc. Giống vịt này được 


nhập nội từ Anh, Mỹ và cải tiến đi nhiều. Giống vịt Rouen 
10 


của Pháp cũng được ưa chuộng nhiều. Ở nhiều nước giống vịt 
thịt này lấy tên một tỉnh của nước Pháp đó là vịt Rouen đã 
được cải tiến và đang được nuôi nhiều để cung cấp thịt vịt cho 
thủ đô Paris và xuất khẩu, vịt Rouen có phẩm chất thịt thơm 
ngon hơn vịt Bắc Kinh nhưng tầm vóc nhỏ và chậm lớn hơn 
vịt Bắc Kinh. 

Vịt Aylesbury của Anh được nuôi phổ biến ở nhiều nơi. 
Giống vịt này nổi tiếng về phẩm chất thịt, màu sắc lông trắng 
lớn nhanh và khỏe mạnh hơn vịt Rouen. 

Vịt Coureur Indien và Kaki-Campbell là những giống 
vịt trứng nổi tiếng trên thế giới. Vịt Coureur Indien có nguồn 
gốc ở đông nam Châu Á và được chọn lọc ở Anh, nó có thể 
đẻ tới 300 trứng/năm, phẩm chất thịt mịn, thơm ngon. 

Giống vịt Kaki-Campbell cũng được tạo ra từ Anh, 
phẩm chất thịt thơm ngon được ưa chuộng, nó được nuôi nhiều 
ở các nước Châu Âu, nhất là Hà Lan và Anh. 

Giống vịt lai giữa vịt Kaki-Campbell với vịt Bắc Kinh 
đã được Liên Xô tạo ra. Hiện nay có hai dòng vịt “Sáng” và 
vịt “Maxcơva trắng” có khả năng cho trứng cao và thịt có 
phẩm chất tốt. 

Ngan (ở Pháp gọi là Bacbaric) cũng là giống vịt được 
nuôi phổ biến ở nhiều nước. 

Gần đây Liên Xô, CHDC Đức và một số nước đã phát 
triển nghề nuôi vịt trời, thực chất là lấy giống vịt đực địa 
phương cho lai với vịt mái trời để tạo ra giống vịt có khả năng 
nuôi chăn thả nửa tự do, nửa quản lý. Giống vịt này có phẩm 
chất thịt thơm ngon. 


11 


v 


2. Nghề chăn nuôi vịt ở một sốnước. 

Liên Xô : Phần lớn ở Liên Xô vịt được nuôi trên mặt 
nước mà thường được tập trung ở nhiễu vùng có nhiều nguồn 
thức ăn cho vịt ở đưới nước. Mặt nước có độ sâu không quá 
50-60 cm và thường có đây đủ rau, rong, cổ, mọc dưới nước. 
Nhờ vậy thức ăn cho vịt giảm đi được một phần. 

Với phương pháp này vịt thịt nuôi khoảng 90 ngày tuổi 
và tiêu tốn 1 kg tăng trọng là 2,8 kg thức ăn. 

Trong một số trường hợp và trong những điều kiện thích 
hợp vịt nuôi ở đưới nước cho kết quả tốt hơn là vịt nuôi ở trên 
cạn. 

Cộng Hòa Dân Chủ Đức : Ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức vịt 
được nuôi chủ yếu trên mặt nước. 

Ở Bechn và Postdam có nhiều hổ nước nên ở đây vịt 
nuôi rất nhiều, Vịt được nuôi trong chuồng gỗ đơn giản xây 
ngay trên bờ hồ. Ở các trại đều có đủ các loại vịt (vịt mái, vịt 
con, vịt thịt và vịt giống..) và cơ sở ấp trứng để sản xuất ` 
con. Mỗi khu đều cách nhau vài cây số. .. 

Ba tuần lễ đâu, vịt con được nuôi ở trong phòng có diện 
tích tương tự như khi nuôi gà con (10 cm x 30 cm). Sau ba tuần 
tuổi vịt con được mang đến chuồng bên hồ nước nuôi và ở đây 
cho đến khi giết thịt. 

Anh : Ở nước Anh người ta ấp trứng vịt để sản xuất ra 
vịt con chủ yếu từ tháng 3 - tháng 9. Gần đây một số lớn các 
trại đã ấp trứng vịt quanh năm. Vịt con được bán lúc l1 ngày 
tuổi hoặc 3-4 ngày tuổi. Vịt được vỗ béo trong các trại lớn 


12 


quanh năm và mỗi tuần 1 trại có thể sản xuất ra vài nghìn 
con. cụ 

Vịt con từ 1-14 ngày tuổi được nuôi từng bẩy nhỏ (60 
con 1 bây) hoặc nuôi trong lồng hay trong chuồng nền đất có 
độn rơm dày và có sưởi ấm. Sau đó vịt con được mang đi nuôi 
ở những chuồng bằng sắt trong những căn nhà đơn giản 
(nhiều khi không có mái). Nuôi vịt thịt như vậy cho đến khi 
giết thịt, nếu nuôi trên cạn thì mật độ 3con⁄mẺ và 30 con 1 
bầy, nếu nuôi trên bãi cỏ thì mật độ 1 con/ImẺ và 100 con 1 
bây. Trong thời gian cuối cùng vỗ béo vịt được nuôi thả tự do. 

Australia : Ở Australia vịt nuôi theo kiểu công nghiệp 
như gà (broilr). Trong 3 tuần lễ đầu vịt được nuôi trên cạn, vịt : 
con thì nuôi trong lồng sắt, sau đó được chuyển đi nuôi trên 
cạn với chuồng có mái che. Sau 8 tuần nuôi béo vịt đạt trọng 
lượng bình quân 2,8 kg, mức tiêu tốn thức ăn cho 1 kg thịt vịt 
là 2,5-2,8 (thức ăn tổng hợp). 

Mỹ: phần lớn các đàn vịt của Mỹ được nuôi tại vùng 
Long-Island: ở đó có những điều kiện sinh thái học rất thích 
hợp cho vịt. 

Vịt con trong 3 tuần tuổi đầu được nuôi trên lồng sắt hay 
trên nền chuồng có độn rơm dài, sau đó người ta chuyển vịt đi 
để nuôi trên bãi cát và trên hổ nước. Đến 8 tuần tuổi, vịt thịt 
đạt thể trọng từ 2,8 đến 3 kg. Đàn vịt giống được thay thải hai 
lần trong 1 năm nhằm mục đích sản xuất ra một khối lượng 
trứng ổn định và có chất lượng cao để ấp. 

Nhật : Ở Nhật vịt được nuôi chủ yếu ở trên cạn, không 
có mặt nước. Sản lượng trứng bình quân cửa vịt mái đẻ là 250 


13 


trứng/năm. Vịt thịt nuôi 80 ngày tuổi đạt thể trọng từ 2,3 - 2 
kg. Một kg thịt vịt tiêu tốn bình quân 2,5 kg thức ăn tổng hớp. 

Sau đây là một số nét chính về kỹ thuật chăn nuồi vịt ¿ 
Nhật Bắn. 

+ Vịt tơ để giống nuôi trên cạn, chỗ nuôi có rào xung 
quanh và không dùng mặt nước. 

+ Một năm 2 lần thay giống vào tháng giêng, tháng 2 và 
tháng 4, tháng 5. 

+ Ấp trứng vịt được thực hiện trong cả nước, cứ 5 ngày 
có l đợt vịt nở. Về kỹ thuật ấp trứng, không cần làm mát 
trứng trước. 

+ Vịt thịt được nuôi trong lông sắt từ khi ! ngày tuổi ¡ đến 
khi giết thịt, không thay chuồng. 


C. VÀI NÉT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VỊT 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Nhìn chung đồng bằng sông Hổng và đổng bằng sông 
Cửu Long vẫn là nơi có đàn vịt lớn nhất. Theo tài liệu thống 
kê hàng năm, ở các nước có khoảng 30 triệu vịt giống. Ở 
miền Nam theo bảng thống kê về tình hình nông nghiệp số 
lượng vịt nuôi năm 1965 là 13.484.000 con và hàng năm cứ 
tăng dân, đến năm 1974 số đâu vịt nuôi là 23 triệu con. Riêng 
các tỉnh miển Tây có †8 triệu con vịt. Hàng năm miền Nam 
đã sản xuất ra từ 15-20 triệu vịt thịt, bình quân thể trọng mỗi 
con là 1,3-1,4 kg. Số lượng trứng sản xuất hàng năm là 214 
triệu quả. Riêng năm 1974 miền Nam đã sản xuất 32 triệu vịt 
giống và 362 triệu quả trứng. 


14 


Sự phân bố số vịt nuôi tại miễn Nam Việt Nam không 
đồng đều, đa số vịt nuôi đều tập trung tại miễn Tây Nam Bộ 
(chiếm 77,0% của tổng số vịt nuôi toàn miền Nam). Sau đây 
là số liệu đã thống kê vào năm 1974 : 


Miền Tây có 17,9 triệu con, cao nhất là Long An 3,5 
triệu con, chiếm 15%, sau đó là Tiên Giang 2,5 triệu con. 


Các tỉnh miền Đông nuôi 2,6 triệu con, chiếm 11,3%, 
Các tỉnh miển Trung Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Bình 
Thuận) nuôi 2,4 triệu con, chiếm 10,56%. 


Riêng ở vùng cao nguyên Trung bộ số lượng vịt nuôi 
tương đối ít; 52 nghìn con, trong đó cao nhất là tỉnh Đắc Lắc: 
18 nghìn con. _ 


Hiện nay chúng ta đang phát triển mạnh nghề trồng lúa, 
nhất là lúa nước. Những đồng ruộng rộng lớn ở miền Nam là 
mÔI trường thuận lợi cho ngành nuôi vịt. Đây cũng là một 
cách khai thác tài nguyên theo hệ sinh thái học mà người 
nồng dân của chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm từ nhiều đời 
nay. 

2. Thị trường tiêu thụ và khai thác các sản phẩm của vịt 
ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Tình hình khai thác và chế biến lông vụ. 

Lông vịt là một sản phẩm có giá trị xuất khẩu. Ngay từ 
năm 1250, nước ta đã xuất khẩu lông vịt, thịt vịt, trứng vịt cho 
nhiều nước trên thế giới. Một điều mà ít người chú ý đến và 
cũng không ngờ đến rằng lông vịt lại là một sản phẩm hàng 
hóa có giá trị như vậy. Số lượng tiền xuất khẩu về lông vịt 


15 


của nước ta từ lâu đã có vị trí đứng vào hàng nông sản thứ ba 
_ trên than đá, cà phê, chè và nhiều loại nông sản xuất khẩu 


khác 


Tên nông sản Khối hrợng Thành tiền 
(tấn) (đ) 


Cao su : 63.247 861.597 
153.752 323.178 
1.591 109.310 
212.976 79.708 


Đây thực ra mới chỉ là cách thu mưa lông vịt theo kiểu 
“chè chai lông vịt” chứ chưa phải là một kế hoạch thu mua 
khoa học. Nếu chúng ta có chính sách và giá cả tốt, có kế 
hoạch thu mua ngay từ cơ sở (xã, ấp, trường học, phường và 
các trạm thu mua), Nếu chúng ta tổ chức được nhiều xí nghiệp 
chọn và chế Biến lông vịt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì số 
lượng lông vịt thu mua được có thể nhiều gấp 10 lần hiện nay. 

Một vịt thịt bình quân cho từ 25-40g lông có thể xuất 
khẩu được, tùy giống vịt số lượng lông thu được nhiều ít khác 
nhau. 

Từ năm 1950-1958 miển Nam xuất khẩu được 
369.779.000 đồng tiền lông vịt. Những nước chủ yếu nhập 
lông vịt của miển Nam là Pháp, Tây Đức, Anh, Hồng Kông, 
Mỹ, Thái Lan, Đài Loan, Campuchia, Australia. 

Anh, Pháp, Đức, Mỹ, là những nước có kỹ nghệ biến 
chế lông vịt rất phát triển. Lông vịt đã được chế biến làm 
chăn, gốt, áo, nệm theo phương pháp công nghiệp hiện đại. Ở 


16 


những nước xứ lạnh, những sản phẩm làm bằng lông vịt rất 
được ưa chuộng (vì ấm và nhẹ). 


II. CÁC GIỐNG VỊT Ở MIỄN NAM VIỆT NAM 

Ở miền Nam có 3 giống vịt chủ yếu được nuôi nhiều là : 
vịt ta (vịt bầu), vịt tàu (vịt cỏ, vịt đàn), vịt xiêm (ngan). 

Các giống vịt nhập từ nước ngoài vào còn rất ít, phần 
lớn do các khách du lịch mang trứng từ nước ngoài về cho ấp 
và nuôi từ vịt con, Ví dụ : Vịt Kaki - Campbell, nhập năm 
1970, vịt Bắc Kinh nhập năm 1975, vịt Hà Lan nhập năm 
1978, vịt thung lũng Anh Đào (Cherry-Valley) nhập năm 
1979, 

Sau đây là đặc điểm chính những giống vịt được nuôi ở 
miền Nam Việt Nam. 

1. Các giống vịt nội. 

a) Vịt ta (vịt bầu) : Vịt ta nói chung có hướng thịt - trứng. 

Vịt ta thường to con, thịt mễm và ngon, thị trường trong rất ưa 


chuộng. Có người cho rằng giống vịt này nguồn gốc ở Bạc _. 
Liêu. Ở miền Bắc, với giống vịt này được nuôi ở vùng chợ ˆ 


Bến (Hà Sơn Bình) và gọi là vịt bầu bến. 


Ở miền Nam nó chiếm tỷ lệ ít (20-25%) trong tổng số 


đàn vịt. Vịt ta có những đặc điểm chung như sau : 


Đầu to, cổ lùn và hơi đứng, thân hình rộng và dày, hơi 
chếch với mặt đất khoảng 20”, lông nhiều đài đòn, chân hơi 
cao hơn vịt tàu. Dáng điệu chậm chạp, tính tình mạnh đạn. 


# 


17 


kề 


_ *# 


Vịt cổ (vịt đực) thường có đẩu to, cổ tọ hơn vịt mái 
Trọng lượng bình quân lúc 90 ngày tuổi : vịt cổ 2,1-2,4kg, vị 
mái 1,9-2,2kg, Mỗi năm vịt để từ 100-110 trứng, 

VH ta còn chia ra nhiều nhóm giống : 

VỊt sen : đây là giống vịt thịt có đặc điểm ngoại hình 


Vịt sen có loại hình đếm đen trên lông trắng là do có sự 
phân ly hoặc biến dị. Bạ tháng rưỡi tuổi vịt sen nặng khoảng 
2,5kg, vịt trưởng thành lúc 6 tháng tuổi nặng 3.5-4kg. Sản 
lượng trứng đạt 120 quả/con/năm, trọng lượng trứng là 80g. 


có màu lòng trắng, chứ không phải màu vàng. Các nhà chăn 
nuôi có ý kiến cho rằng đây có thể là một biến dị của vịt sen 
khi nuôi ở những vùng có nhiều thức ăn động vật, 


của vịt ô là có sức chống chịu bệnh tốt, 

VỊt cà cuống : vịt này cũng lớn bằng vịt sen có bộ lông 
màu sẵm. Gọi là vịt cà cuống vì bộ lông cửa nó có mầu sắc 
như con cà cuống. Mỏ và chân Vịt màu vàng, Ở đầu cánh có 


18 


tứm lông trắng và xanh lơ - ức có màu tím. Cổ vịt đực có 
khoang trắng. Trứng vịt cà cuống nhỏ, màu xanh, trông giống 
như trứng con sếu. 

Vịt cà cuống thịt mềm, béo, ngon không kém vịt sen. 
Vịt cà cuống có ngoại hình màu sắc gần giống vịt Rouen của 
Pháp. : 

Ở 105 ngày tuổi vịt nặng 2kg, khi trưởng thành nặng 
3kg. Vịt cái để 140 trứng/con/năm, trọng lượng trứng đạt 70g. 

b) VH tàu (hướng trứng) : 

Vịt tàu được nhập vào Việt Nam đã từ lâu, những nhóm 
vịt tàu bây giờ đều là những vịt đã lai với vịt địa phương, thích 
hợp với điều kiện nuôi đưỡng của Việt Nam. Vịt tàu còn gọi - 
là vịt đàn, ở miền Bắc gọi là vịt cỏ. Vịt này thường gặp ở hầu 
khắp các nơi trên nước ta. 

Vịt tàu nhỏ con, đầu nhỏ và thanh, mỏ khỏe rộng, cổ 
dài, thanh, thân hìn mỏng, chân vàng thấp. Đây là giống vịt 
cho trứng, ở nước ta với điều kiện chăn thả và dựa chủ yếu 
vào đồng lứa. Mỗi năm vịt đẻ 180-220 trứng/con, trọng lượng 
trứng 65-75g. Vịt tàu để sớm, tuổi đẻ là 140-150 ngày. Vịt tàu 
nhút nhát, lanh lẹ, biến động và có tập tính theo đàn cao cho 
nên mỗi đàn vịt thường nuôi từ 5-10 ngần con. 

Vịt tàu lúc 60-75 ngầy tuổi, nặng 0,9-Ikg, khi bắt đầu 
đẻ nặng 1,5kg. Vịt tàu thay lông nhanh hơn vịt ta, vì vậy thời 
gian ngừng đẻ ngắn hơn. 

Từ xưa đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về 
nhóm vịt tàu. Hiện nay, một số tỉnh ở miên'Nam như Thành 


19 


phố Hồ Chí Minh, Long An.. đã chú ý đến công tác chọn lọc 
và nâng cao phẩm chất con giống. 

Vịt tàu có nhiều màu sắc lông, nhưng chúng ta vẫn có 
thể chia vịt tàu ra làm nhiều nhóm giống : 

Vịt tàu cồ : giống vịt này nhỏ con, có màu lông trắng, 
nhưng cũng có con trắng đen, có con màu lông như chim sẻ, 
nên còn gọi là vịt sẻ. Vịt tàu cò đặc dòng (thuần chủng) rất 
bé. Có người cho rằng đây là “vịt tàu thoái hóa”. Một đều 
chắc chắn là vịt tài cò cũng giống như các vịt tàu khác, có 
màu của vịt tàu đã nhập vào Việt Nam đã lâu và đã lai với vịt 
ta. 

Vịt tàu cò trưởng thành nặng từ 1-2kg. 

Vịt tàu rằn màu sẵm : vịt tàu rằn màu sẫm còn giữ được 
nhiều đặc tính của vịt tàu nhất. Vịt tàu rằn màu sẫm có lông 
giống như lông chim mỏ nhát. Trên thân hình có đặc điểm 
như vịt cà cuống - vịt mái mang một túm lông và xanh lơ ở 
đầu cánh. Vịt đực có đâu xanh lơ, cổ khoang trắng, ngực màu 
tím và thân màu xám. Cả vịt cổ (vịt đực) và vịt mái đều có: 
một làn lông trắng và xanh lơ ở đâu cánh, đều có mỏ vàng,” 
chân vàng - vịt tàu rằng sẫẵm hình đáng giống như vịt Rouen 
màu lợt của Pháp nhưng nhỏ con hơn. 

Đây là giống vịt đẻ trứng tốt, trung bình mỗi năm 200 
trứng£&on. Trọng lượng trứng nặng từ 70-8Og. Vịt mái đẻ có 
trọng lượng 1,3-1,6kg. 

Vịt tàu rằn màu lợt : có hình dáng giống như vịt tàu rần 
màu sẫm. Màu sắc lông của vịt đực và. vịt mái không khác 
nhau nhưng cổ vịt đực dài hơn, thân dài và thon hơn VỊt mát. 


20 


Khả năng sinh trưởng, sinh sản và khả năng. sản xuất 
tương tự như vịt tàu rần màu sẵm. 

Vịt tàu rằng khoang cổ: vịt này giống như vịt tàu rằn: Có 
thể đây là một nhóm giống của vịt tàu rằn trong khi lai tạp tạo 
thành đã có sự phân ly về khoang cổ này. 

Vịt tàu ô hay vịt mọi: vịt màu đen. Hình dáng bên ngoài 
cũng giống như vịt tàu khác. Người ta thấy vịt tàu ô ở khắp 
nơi, 

Vịt tàu phèn : Có thể đây là nhóm vịt tàu rằần lợt bị thoái 
hóa. Lông màu vàng lợt như là màu đất phèn, do đó có tên là 
vịt tàu phèn. Thân hình bé nhỏ, dáng xấu nên đã bị thãi loại 
dần. 


Vịt tàu mốc : lông vịt tàu mốc có màu mốc, do đó gọi 
tên là vịt tàu mốc. Đây là nhóm vịt có loại hình quá nhỏ đã bị 
các nhà chăn nuôi loại bỏ từ lâu. 

Nói chung nhóm vịt tàu giống như vịt cò (vịt đàn ở miền 
Bắc), thường được nuôi ở hầu khắp các nơi. Đặc điểm chung 


là nhanh nhẹn, nhút nhát, nhưng chịu khó kiếm ăn trên đồng b 


ruộng, chịu đựng được kham khổ và chống chịu bệnh tốt. 

c}ỳ Vị Xiêm (ngan): Giống vịt này ở Miền Bắc gọi là 
ngan, miễn Nam gọi là vịt xiêm vì tưởng rằng nguồn gốc của 
nó là ở Thái Lan, nhưng điểu đó hoàn toàn sai. Thực ra vịt 
xiêm có nguồn gốc ở trung tâm Âu Mỹ và ở Nam Mỹ. Chính 
ở đây vịt xiêm mới thấy dưới dạng “đã cầm” người ta cho nó 
nhiều tên khác nhau như : 


21 


lLẰ 


Vịt Ấn Độ : cũng có thể đây là nguồn gốc của vịt xiêm 
vì ai cũng biết là Christophe Colomb khi đến Châu Mỹ đã 
tưởng khám phá ra con đường đi tới Ấn Độ. 

Vịt Câm : vì người ta thấy tiếng kêu của nó hình:như bị 
tắc ở cuống họng. 

Theo Pelême.A. thì vịt xiêm đang còn thấy sống tự do ở 
Paraguay và ở Trung Mỹ. Có lẽ Christophe Colomb đã mang 
về Châu Âu và ngay từ năm 1559 người ta đã thấy vịt xiêm 
nuôi nhiều ở mọi nơi. 

đ) Vị lai Ngan : (vịt đàn lai vịt xiêm) ở miền Nam đồng 
bào gọi ngan là vịt xiêm. Vịt lai ngan là sản phẩm của ngan 
đực (xiêm cổ) lai với vịt mái địa phương hoặc vịt đực địa 
phương lai với mái ngan. Vịt lai ngan lớn nhanh hơn VỊI Tặc 
dòng (thuần chủng), có bộ lông mượt, tầm vóc to và có nhiều 
thịt hơn. 

Vịt lai ngan nếu là vịt đực thì nặng từ 4-6kg, nếu là vịt 
mái nặng từ 3-4kg. Vịt mái lai cũng đẻ trứng, nhưng trứng bé 
hơn trứng vịt địa phương hoặc vịt tàu. Trứng này đem ấp cũng 
không nở được. Mỗi lứa đẻ kéo dài từ 3-3,5 tháng. _ 

Khác hẳn với các giống vịt mái khác, vịt xiêm mái biết 
ấp trứng, biết nuôi con và chăm sóc con. Do đó người ta 
thường dùng vịt mái xiêm để ấp trứng vịt, vì nó có thể bơi cả 
xuống nước để chăm con. 

Vịt xiêm cũng gồm nhiều nhóm giống: Xiêm trắng có 
màu lông trắng tuyển, xiêm đen có màu lông đen, xiêm xám, 
xiêm nổ (lông trắng đen), xiêm lưỡng (lồng xám trắng), xiêm 
bông (lông xanh lơ trắng). . 


22 


Sau đây là đặc điểm ngoại hình chung của vịt xiêm : 
đầu to, con cái có mồng (mào) đỏ sặc sỡ, con đực mồng nhạt 
hơn, cổ ngắn, thân hình dài, lưng rộng, ngực nở, cánh phát 
triển, chân ngắn. Dáng đi nặng nề nhưng bay giỏi hơn vịt. 

Vịt xiêm đực thường nặng 4-5kg, con cái nặng 2-3kg. 
Tuổi thành thực 190-220 ngày, mỗi năm đẻ 45-60 trứng, 
thường đẻ 3 lứa mỗi lứa 15-20 trứng. 

2. Một số giống vịt ngoại: 

4) Vịt Kaki Campbell : giống vịt này được tạo ra bởi một 
nữ kỹ sư nông người Anh tên là Campbell°Uley và là kết quả 
lai tạo từ 4 giống vịt: vịt chạy nhanh Ấn Độ (Couteur Indien) 
vịt trời, vịt Rouen của Pháp và vịt Orpington của Anh, Giống 
vịt này có ngoại hình to con và dáng dấp như vịt Rouen. Lông 
màu kaki vàng. Cổ, đầu và một vệt ngang trên cánh có màu 
đậm. Vịt mái có màu vàng sẵm mỏ màu xám đen, chân vàng, 
Mö vịt đực màu vàng. 

b) Vịt Bắc Kinh :Vịt Bắc Kinh có nguồn gốc ở Trung 
Quốc và được hình thành 300 năm nay. Vịt này được nhập từ 
miền nam từ lâu nhưng đến nay chúng còn rất ít, không thuần : 
nhất và bị thoái hóa. Nó là giống vịt thịt nổi tiếng được nuôi ˆ 
và cải tiến ở nhiều nước trên thế giới. Giống này được Anh và 
Mỹ chú ý từ l2 . và được các nước này cải tiến đi nhiều. 

Đặc điểm ngoại hình : Đầu to, ngắn và rộng, trán tương 
đối dốc, rộng, mỏ ngắn, thẳng và rộng có màu vàng đồng 
nhất. Mắt sâu vào bên trong. Cổ to, dài trung bình. Lưng rộng 
chân ngắn và khỏe. Đùi ngắn và to. Lông trắng, dáng đi nặng 
nề, : 


23 


* 


Vịt trưởng thành con đực nặng từ 3,5 - 4kg, con mái 3 - 
'3,5kg, sản lượng trứng từ 110-120 quả/năm.. 

€) Vịt thung lãng Anh Đào (Cherry valley). 

Vịt Anh Đào được tạo đòng từ vùng thung lũng Anh Đào 
của nước Anh, nó được đưa vào miển Nam từ sau ngày giải 
phóng (1975), miền Bắc nhập vịt Anh Đào từ năm 1970, nuôi 
ở trại nghiên cứu Thụy Phương (Viện chăn nuôi) và sau đó 
được nuôi thực nghiệm rộng tại Viện cây lương thực (Hải 
Hưng). 

Vịt đực trưởng thành nặng trên 4kg, vịt mái trên 3,5kg, 
Sản lượng trứng 100-110 quả/năm. 

Vịt Anh Đào đã được lai với vịt cổ ở miễn Bắc, vịt lai 
nuôi chăn thả 75 ngày tuổi nặng ¡,7 - 1,8kg, có con đạt trên 
2kg. 

d) Vịt Hà Lan 

Nguồn gốc vịt HaLan ở miền Nam còn đang là vấn để bàn 
cải hiện nay. Một số nhà chăn nuôi cho rằng vịt Halan hiện nay 
có liên quan đến 700 con vịt Kaki Campell được mang về nuôi „ 
tại trại Tân Sơn Nhất (năm 1958). Nhưng theo một số nhà chăn. 
nuôi khác cho rằng loại hình sản xuất, màu lông và khả năng cho 
thịt và trứng của vịt được gọi là “Halan” này có sự khác rất rõ 
rệt với vịt Kaki Campbell. Ngược lại, có thể có sự liên quan giữa 
vịt này đến giống vịt Rouen của Pháp về màu sắc lông và hình 
dáng bên ngoài của nó tương tự như vịt Rouen. Sau đây là đặc 
điểm ngoại hình: vịt đực có ngoại hình khác biệt rõ rệt với vịt 
mái về màu sắc lông. Vịt đực có cổ to, màu xanh biếc, mỏ vàng 
pha xanh lá cây. Mắt to, cổ có màu lông xanh biếc với khoang 


54 


trắng ở 2/3 cổ về phía đuôi. Thân dài lưng rộng. Lông ở phía 
lưng chuyển sang màu xám. Lông bụng có màu xám nhạt. Chân 
vàng. 

Vịt mái : khác với vịt đực là một số ít con có mỏ màu 
xanh nhạt. Trên mắt có một hàng lông trắng cong theo viễn 
mắt. Hai bên má là hàng lông trắng. 

Vịt Hà Lan thường đẻ 120 trứng/ năm/ con. 

Khi trưởng thành vịt đực nặng 3,5kg và con mái: 3kg. Hiện 
nay vẫn có một đàn tạm gọi là vịt Hàlan tương đối thuần nhất 
được nuôi ở ấp Bình Trường Tây, xã Mỹ Thạnh, huyện Tân 
Châu, tỉnh Long An. 


II KỸ THUẬT ẤP TRỨNG VỊT. 
A. BẢO QUẢN CHỌN LỌC TRỨNG ẤP 
Để có thể nâng cao chất lượng con giống, nâng cao khả 
năng chống bệnh của vịt con và nâng cao hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất thì việc chọn lọc ngay từ đâu những quả trứng 
tốt, đủ tiêu chuẩn đem vào ấp, là rất cần thiết. 


Các cơ sở ấp trứng giống cũng như ấp trứng lấy vịt 
con nuôi thịt theo mùa vụ đều phải để ra tiều chuẩn và có 
căn cứ chắc chắn để chọn lọc trứng ấp, các cơ sở nuôi VỊt 
để sản xuất trứng ấp cũng phải có quy trình chăn nuôi 
đảm bảo cung cấp trứng ấp tốt. 


Hàng năm cả nước ta đã “vào ấp” khoảng trên dưới 60 
triệu quả trứng vịt, riêng miển Nam vào ấp trên dưới 40 triệu 
trứng, hầu hết là dùng cách ấp thủ công (bằng trấu, thóc 


25 


°. 


nóng, ấp truyền hơi..). Việc cho trứng ấp chủ yếu mới căn cứ 
vào kinh nghiệm và bằng phương pháp đơn giản. 


Trứng vịt để ấp là một sản phẩm giống có tính chất 
quyết định đến chất lượng và sức khỏe đàn vịt, nếu là nuôi VỊt 
thịt thì nó ảnh hưởng đến chất lượng và khối lượng thịt sản 
xuất ra. Vì vậy, từ khâu sản xuất trứng đến khâu thu nhận, 
bảo quản và ấp trứng, đều cân có qui trình kỹ thuật để nâng 
cao tỷ lệ ấp trứng nở và chất lượng của vịt con nở. 

Ở nước ta việc sản xuất trứng vịt để ấp thường tập. 
trung vào hai vụ chính (theo hai vụ lứa}, tức là vào tháng 2-4 
và tháng 8-10 đương lịch. Cho đến nay đã có một số cơ sở ấp 
trứng bằng máy, nhưng hầu hết vẫn ấp trứng thủ công. Ở 
miễn Bắc các lò ấp trứng thường có qui mô vừa với cồng 
suất khoảng 60.000 - 120.000 quả/háng. Ở miền Nam các lò 
ấp có qui mô chênh lệch nhau với công suất khoảng 15.000 - 
300.000 quả “tháng, có cơ sở còn lớn hơn. Ở miễn Nam nhiều 
cơ sở sản xuất trứng vịt để ấp vẫn còn do tư nhân kinh doanh 
đồng thời C"g đã có các tổ hợp hoặc tập đoàn sản xuất 
trứng vịt để ấp. ti 

Trong các cơ sở nuôi vịt lấy trứng ấp, phải có đây đử ˆ 
những điều kiện cần thiết để đảm bảo yêu cầu chung về thú y 
và chăn nuôi. Những đàn vịt bị mắc một số bệnh truyền 
nhiễm như phô thương hàn, viêm gan và bệnh do các khuẩn 
(asperg:llosis), là những bệnh truyền nhiễm qua trứng cho nên 
không lấy trứng để ấp. Về mặt chăn nuôi những cơ sở sản 
xuất trứng ấp cần phải có đủ vịt đực giống theo tỷ lệ của mỗi 
giống, để đảm bảo tỷ lệ trứng có phôi. Sau đây là những yêu 


câu cần được để ra đối với trứng ấp: 
26 


1. Những yêu cầu chung. 

Trứng vịt để ấp phải được lấy từ các cơ sở chăn nuôi có 
đủ những yêu cầu về sản xuất trứng ấp. Trên thực tế những 
quả trứng đó được lấy từ những đàn vịt sinh sản có lứa tuổi 
quí định như sau : tuổi bắt đầu đẻ của vịt Bắc Kinh vịt Anh 
Đào và vịt ta (bầu) không thấp hơn 7 tháng. Tuổi bắt đâu đẻ 
của vịt tàu (vịt cổ) không thấp hơn 6 tháng. 

Trứng phải sạch và không được rửa sau khi nhặt ở 
chuồng về. Trứng vịt để ấp không để lẫn với trứng đã loại ra 
- không ấp, không để lẫn với trứng của các gia cầm khác (gà, 
ngỗng...). Trứng của giống nào để riêng giống ấy. 

Không chọn đưa vào ấp những trứng giập vỡ, trứng quá 
nhỏ, quá to, trứng bẩn, trứng dị hình, trứng bảo quản quá thời 
gian qui định (quá 7 ngày), trứng có phẩm chất xấu, trứng của 
đàn vịt mái không thả vịt đực. 

Ở các cơ sở giống cấp I và cấp II cÂn tẩy trùng trứng ấp 

bằng cách xông hơi focmon ngay khi nhặt trứng ở chuồng về. 

2. Chất lượng trứng ấp : 

Trứng vịt để ấp phải đạt các chỉ tiêu chất lượng sau đây: 

Chỉ tiêu Đặc điểm cần đạt 

1. Vỏ Sạch sẽ, không sẩn sùi, không có mầm vôi trên 
vỏ trứng, không có vết rạn nứt. Những vết bẩn 
nhỏ do đính phần hoặc đất phải chùi khô. 

2. Hình dáng Cân đối, không được quá tròn, quá dài hoặc méo 
mo. 


3, Khối lượng Vịt cổ (tàn) : từ 5g - 75g 
Vịt ta (bầu) : từ 62g - 85g 
Vịt Bắc Kinh : từ 70 - 90g “ 


27 


‡ 


4. Trạng thái buông khí _ Buổng khí ở đầu to của quả trứng. 
$. Lòng đỏ Lòng đẻ có màu thẩm và di chuyển chậm. 

6. Làng trắng Đặc, trong suốt, không có máu hoặc đị vật lẫn 
vào (trứng xấu thường đứt dây chằng, khi soi thấy 
chuyển động nhanh và chìm xuống đưới). 


Cần loại bỏ không đưa vào ấp những quả trứng to quá 
bé quá, tròn quá, dài quá, méo mó, vỏ sẵn sùi, rạn nứt, qu: 
bẩn, buồng khí ở đầu nhỏ hoặc bên cạnh. Độ cao buồng kh 
thay đổi theo thời gian bảo quản, càng để lâu buồng khí càn; 
rộng (do nước trong trứng thoát ra ngoài qua các lỗ của v‹ 
trứng). Trứng có buồng khí nhỏ là trứng mới nên mới chọn đi 
ấp. 

3. Bao gói, vận chuyển và bảo quản trứng ấp. 

Vịt bao gói và vận chuyển đúng qui cách sẽ làm giản 
sự giập vỡ và tăng tỷ lệ ấp nở, phải bao gói cẩn thận và vật 
chuyển nhẹ nhàng. 

Việc bảo quản từ khi trứng được đẻ ra đến khi đưa và 
ấp tốt nhất là 5 ngày và lâu nhất là 7 ngày. Nếu kéo đài thờ 
gian bảo quản quá 7 ngày thì tỷ lệ chết phôi sẽ cao. 

Nhiệt độ bảo quản trứng vịt để ấp tốt nhất là 15-20°C 
Không nên bảo quản ở nhiệt độ 28°C trở lên. Độ ấm khôn; 
khí trong phòng bảo quản trứng ấp từ 65-75%. 

B. SOI TRỨNG VÀ THEO DÕI VỊT ẤP NỞ. 
1. Soi trứng : 

Trong quá trình ấp cần soi trứng để kiểm tra sự phái 

triển của phôi thai tốt hay xấu, tìm ra những nguyên nhân Bây 


# 


28 


phôi và có biện pháp khắc phục kịp thời nâng cao tỷ lệ nở và 
bảo đảm vịt nở ra khỏe mạnh. 

Trong quá trình ấp người ta thường soi trứng hai lần vào 
ngày thứ 7 - 8 và ngày thứ 24 - 25, 

Soi lần thứ nhất để loại bỏ những trứng không phôi, 
trứng chết phôi, trứng giập vỡ, rạn nứt còn sót lại. Nếu trứng 
tốt, mạch máu sẽ phát triển như mạng nhện, trứng không phôi 
thì trắng tỉnh, không có mạch máu, trứng chết phôi có vòng 
máu, hoặc có chấm đen. 

Soi lần thứ hai để loại bỏ những trứng chết phôi, trứng 
thối. Những trứng chết phôi sờ thấy lạnh, không thấy chuyển 


động, phôi chết chỉ là khối đen màu nhạt. Những trứng chết. 


phôi ở giữa thời kỳ ấp thường phát hiện thấy phôi nhỏ, các 
phần trong trứng tan ra, cũng có khi thấy phôi đen lại và dính 
vào màng vỏ trứng. 

Những người ấp có kinh nghiệm ngoài hai lần soi trứng 
ra còn phát hiện thường xuyên trứng chết phôi để loại bỏ, Vì 
những trứng đó làm ảnh hưởng đến trứng có phôi phát triển 
tốt, chúng sẽ thu nhiệt của những trứng đó. 

Trong quá trình soi trứng lần thứ nhất, nếu thấy trứng 
chết phôi nhiều hơn trứng không phôi là do trứng bảo quản 
lâu ngày, hoặc trứng bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm quá cao, 
không thích hợp. Nếu thấy trứng không phôi nhiều thì cần 
kiểm tra chế độ nuôi dưỡng chăm sóc và tỷ lệ trống mái xem 
đã thích hợp chưa. Cũng có thể là do chế độ ấp chưa tốt, nhiệt 
độ quá cao hoặc quá thấp cũng làm cho trứng chết phôi. Nếu 


29 


Lá 


nhiệt độ cao thì gây ra chết phôi ở giai đoạn đầu nhiều, nhiệt 
độ thấp gây ra chết phôi ở giai đoạn cuối. 
2. Theo dõi vịt nở. 

Khi vịt ấp nở chứng thường mổ vỡ vỏ trứng. Trứng bình 
thường mổ vỡ ở khoảng 1/3 vỏ về phía đầu lớn gọi là “gạo 
vỏ ”. Chất lượng trứng tốt, chế độ ấp tốt thì trứng gạo vỏ đều. 
Nếu trứng gạo vỏ ít; không đêu, không đúng vị trí thì cần phải 
xem lại chế độ ấp. 

Những trứng tốt, chế độ ấp tốt vịt thường nở đúng ngày 
(28 ngày) nở rộ và tập trung. Nếu vịt mái ăn kém, thiếu các 
loại vitamin, thiếu đạm thì vịt con nở rải rác, tỷ lệ chết phôi 
Cao, Vịt nở ra yếu. 

Nếu chế độ ấp đảm bảo không tốt (nhiệt độ cao vịt nở 
sớm) thì tỷ lệ chết sẽ cao. Nhiệt độ trong quá trình áp thấp 
dẫn đến tỷ lệ chết cũng cao (nở chậm, lông xỉn). Độ ẩm cao 
làm cho vịt con nổ ra nặng bụng và lông bẩn. 

C. ẤP TRỨNG VỊT TỰ NHIÊN 

Vịt mái của các giống vịt đều không biết ấp trứng:: 
riêng vịt mái xiêm (ngan) là biết ấp. X 

Những gia đình nuôi đàn vịt mái nhỏ (từ 20 — 50 con) 
để tự túc thường dùng gà mái ta, vịt mái xiêm, gà tây hoặc 
ngỗng để ấp trứng vịt. 

Một ngan mái quân bình có thể ấp được 12 ~ 15 trứng vịt. 
Một gà mái ta quân bình có thể ấp được 10 -— 12 trứng vịt. 
Một gà tây có thể ấp được trên đưới 20 trứng vịt. 
Một ngỗng có thể ấp được khoảng 18 - 20 trứng vịt. 

30 


1. Chọn mái ấp:. 

Mái ấp cần khỏe mạnh, có nhiều lông, cánh rộng, mình 
mập tròn, chân cao vừa phải và không có lông chân. Những 
mái khỏe thường lên xuống nhẹ nhàng, khi nằm cánh phủ kín 
trứng, đảo trứng đều và khéo. Nếu dùng gà tây ấp thì chọn 
những con đã hết hứa đẻ nhưng còn khỏe mạnh, lông còn dày, 
ngón chân bình thường, tính nết hiển lành, Tuyệt đối không 
chọn gà, ngan, ngỗng mắc bệnh hoặc ốm yếu để ấp trứng vịt. 

2. Làm ổ ấp : 

Ổ ấp có thể làm bằng gỗ, sọt tre hoặc rỗ rá v.v.. với 
đường kính là 35-40cm, gà tây và ngỗng : 55-60cm, ngan : 40- 
45cm. Dưới đáy ổ cần lót rơm hoặc cỏ khô mềm thành lòng 
chảo, chiều dài khoảng 5-7cm, Cũng có thể tết nùn rơm cuốn 
Xung quanh, ở giữ lớp rơm mềm rồi làm thành ổ ấp. Trong 
thời gian gia cầm ấp nếu thấy rơm lót bị bẩn thì phải thay 
ngay. : 

Các ổ ấp nên để ở tầm cao khoảng 50-60cm cho gà 
nhảy lên dễ dàng, chúng đều phải được cố định chắc, tránh 
cho gia cầm mái khi đi chuyển khỏi làm đổ vỡ trứng. Nếu 
đàng nhiễu mái ấp trong cùng một nơi thì cần che kín không 
cho chúng nhìn thấy nhau và tranh ấp trứng của nhau, Nơi, 
Nơi đặt ổ ấp cần thoáng mát, hơi tối và yên tĩnh. Không nên 
đặt ổ ấp gân bếp đun, nơi có gió lùa, hoặc mưa nắng hắt vào 
dễ làm trứng bị chết phôi. 

Trứng ấp được 7 ngày cần soi để loại trứng không phôi 
và trứng chết phôi, sau đó có thể dồn trứng lại cho mỗi gia 
cầm mái có đủ số lượng và bổ sung thêm trứng mới cho các 


3ï 


gia cầm mái chưa đủ trứng. (Không được bỏ lẫn với ting đã 
ấp). 
3. Chăm sóc gia cầm mái ấp. 
Ổ ấp nên làm cố định không thay đổi chỗ vì gia s¡h mái 
thường có phản xạ quen chỗ và quen ổ cũ, độn lót phải giữa 
sạch sẽ, không nên thay nhiều. Nếu có phải thay đổ vị trí của ổ 
ấp thì phải làm về ban đêm và làm nhẹ nhàng. Phải theo dõi 
mái ấp, nếu nó bỏ ổ trở về chỗ cũ thì phải nhốt tạm một hai 
ngày, hàng ngày thả ra lại bắt lên nhốt nhưng phải làm nhẹ. 
nhàng , nếu không gia cầm mái dễ có phản ứng làm vỡ trứng 
nhất là đối với ngan. 

Hàng ngày mái ấp thường rời tổ đi ăn và thải phân, đối 
với những con say ấp không chịu rời ổ thì những ngày đầu cần 
tập cho chúng có thới quen xuống ổ để tránh thải phân vào ổ 
ấp. Những con say ấp, nhất là gà tây, cần được chăm sóc và 
cho ăn tốt, uống nước sạch, nếu cẩn phải bắt chúng ra cho ăn 
uống và đuổi đi xa chỗ ấp để vận động. 

Thức ăn cân bảo đảm đủ chất định dưỡng và có nhiều. 
năng lượng (như ngô, thóc), cho ăn thêm thức ăn đạm và Tatf 
xanh non. 

Sau mỗi lứa ấp, khi gia cầm nở cần sửa lại ổ ấp, thay độn 
_ lót làm vệ sinh sạch sẽ chống mò mạt. Ngoài ra cần kiểm tra 
sức khỏe của mái ấp, bổi dưỡng cho chúng, con nào yếu thì loại 
bỏ không cho ấp tiếp. Gà tây thường rất ham ấp, bình thường 
mái có thể ấp 3 tháng liễn, có con trên 4 tháng, nhưng ta phải 
chăm sóc nó đây đủ, nếu cần hàng ngày còn phải nhồi thức ăn 


32 


cho nó. Nếu nó không xuống ổ thì phải bắt xuống cho ăn uống, 
cho đi vận động rôi mới cho lên ổ để ấp. 
D. ẤP TRỨNG VỊT NHÂN TẠO. _ 

Các phương pháp ấp trứng vịt nhân tạo ứng dụng ở miễn 
Nam chủ yếu là cách ấp trứng bằng trấu, thóc nóng, ấp truyền 
hơi. Nói chung tỉnh nào cũng có những lò ấp để tự sản xuất ra 
VỊt con nuôi thời vụ, có tỉnh sản xuất ra hàng triệu vịt con 
hàng năm, theo cách đó (nhiều nhất là các tỉnh Long An, Hậu 
Giang..). Do điều kiện khí hậu ở miễn nam nóng và có ánh 
mặt trời quanh năm nên các địa phương chủ yếu ấp trứng vịt 
bằng phương pháp truyển hơi, chỉ có một số nơi đồng bào 
thường dùng trấu, thóc nóng ấp trứng vịt trong giai đoạn 7 - 
ngày đầu. 

1. Phương pháp ấp “truyền hơi ” : 

Phương pháp này ở miền Nam được áp dụng phổ biến 
nhất, có nơi gọi là phương pháp “trứng ấp trứng”. Quảng Nam 
Đà Nẵng và một số nơi gọi là “ấp trứng bằng ánh sáng mặt 
trời”. Nói chung đây cũng là một phương pháp ấp trứng bằng 
trấn, thóc nóng và cũng có khác về kỹ thuật như sau : 

Ấp trứng bằng trấu thóc nóng thì cân đến nguồn cung 
cấp và giữ nhiệt là thóc và trấu nóng ở giai đoạn đầu, có nơi 
dùng thóc không, có nơi dùng trấu không và cũng có nơi dùng 
cả trấu và thóc hỗn hợp, nhưng nói chung thường dùng hỗn 
hợp vì cách này giữ được nhiệt độ lâu hơn và ổn định hơn. 

Ấp trứng bằng phương pháp “truyền hơi” không dùng 
trấu và thóc nóng mà sử dụng ngay những trứng đang ấp vì 
những quả trứng này đã tỏa nhiệt do phôi đã phát triển sau 


33 


¬- 


khi được ấp 5, 10 và 15 ngày. Trứng đang ấp sẽ tiếp tục BẾP 
nhiệt và làm cho trứng mới vào ấp nóng lên đến nhiệt độ cần 
thiết. Phương pháp này cũng phơi trứng ngoài nắng trước khi 
đưa vào ấp từ 20, 30 phút hoặc lâu hơn nữa tùy ánh nắng mặt 
trời. Do việc trứng đang ấp được 5, 1O, ]5 ngày có khả năng 
truyền nhiệt cho trứng mới vào ấp, cho nên trứng mới sẽ hấp 
thu được nhiệt của trứng cữ làm cho phôi thai phát triển được 
bình thường. : 


Sau đây là trình tự tiến hành kỹ thuậi ấp trứng vịt theo 
phương pháp này : 

Thông thường trong lò ấp có loại trứng ấp được 16 -18 
ngày. Như vậy nếu ấp 5 ngày một phiên thì trong pho có 3 
phiên trứng ấp được 5, 10, I5. Lúc này nếu cần đưa trứng mới 
ấp vào thì người ta phải xếp lần lượt các mẻ như sau : trên 
cùng là trứng I5 ngày rồi đến trứng lO ngày, 5 ngày và trứng 
mới vào. Sau 4 - 6 giờ phải đảo trứng một lần. chuyển trứng 
¡Š ngày xuống dưới cùng và đưa trứng 1O ngày, ngày và trứng 
lén trên theo thứ tự. Trứng được luân chuyển như vậy cho đến 
khi mẻ trứng lâu nhất là 1§ ngày cũng sẵn sàng để chuyển ra: 
phụ lạnh, 

Ở một số cơ sở nuồi vịt trong nhà ấp người ta còn làm 
sàn nhiều tầng (từ 3 - 4 tầng, mỗi tầng cách nhau 30 - 35cm 
trên đó xếp các mẻ trứng có lứa tuổi khác nhau; nhưng trứng 
mới vào thường được xếp ở giữa hai mẻ trứng đã có số ngày 
ấp cao hơn để trứng cũ truyền nhiệt cho trứng mới). Tùy thời 
tiết, nhiệt độ ngoài trời mỗi lớp trứng được xếp dày móng 
khác nhau. Nếu nhiệt độ ngoài trời cao thì trứng xếp 1 hàng, 


34 


còn nếu trời lạnh thì trứng được xếp lên nhau thành 2 - 3 hàng 
để giữ nhiệt. : 

2. Phương pháp ấp trứng bằng trấu thóc nóng : 

Ở miền Nam kỹ thuật ấp trứng vịt bằng trấu, thóc nóng 
cũng tương tự như miễn Bắc, không có gì sai khác lắm. Chỉ có 
những dụng cụ dùng để ấp thì tùy theo địa phương sử dụng có 
khác nhau, : 

Pho nóng ở miển Bắc thường đùng sọt đan bằng tre, 
hoặc cót, và làm thành một dãy. Nhưng ở miễn Nam có nơi 
dùng bổ với kích thước có đường kính là 60 - 80cm, chiều cao 
khoảng 80 - 90cm, có nơi dùng thùng gỗ rổng 1,20m, cao Im, 
dài 8 - 9m. Trong những thùng này để nhiều giỏ tre có chiều 
cao khoảng 90cm, đường kính độ 50 - 60cm xung quanh giỏ 
có độn trấu, thùng được đặt cao hơn mặt đất khoảng 20em. 
Mỗi thùng có từ 12 - 15 giỏ, dưới đầy giỏ lót một lớp trấu dây 
l5 - 20cm. Trong tùng để 2 dãy giỏ được bao bọc bằng trấu 
và Xếp ngay ngắn. 

Trước khi xếp vào giỏ trứng phải được lau rửa sạch sẽ 
và các giỏ đó thì được hơ nóng. Muốn hơ nóng giỏ, người ta 
thường để dưới đáy giỏ một số gạch đã hơ nóng hoặc là than 
nóng đựng trong một nổi đất. Miệng giỏ cần được đậy kín. 
Chỉ sau I giờ giỏ sẽ đủ nóng và có nhiệt độ là 30°C (không 
nên hơ giỏ nóng quá 30°C). 

Trước khi đưa trứng vào ấp cân phơi trứng vịt ngoài 
nắng từ 15 - 30 phút để tăng thêm nhiệt độ của trứng. 


# 


Trong giỏ, cứ xếp 1 lớp thóc rang, đến hai lớp trứng vịt 
(trứng xếp trên một miếng vải), rồi lại đến một lớp thóc rang 
nữa. : 

Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy cần rang thóc mỗi 
ngày 3 lần, để nhiệt độ đạt 38,5 - 40°C. Đảo trứng mỗi ngày 
lần, ngày thứ bảy soi lần thứ nhất để lại những trứng không 
phôi và chết phôi lần thứ nhất. Từ ngày thứ tám đến mười hai 
ngày cần rang thóc mỗi ngày 3 lần, nhiệt độ đảm bảo 37,5 - 
38,5°C; đảo trứng mỗi ngày 6 lần. Ngày thứ 12 lại soi trứng 
để loại bỏ những quả chết phôi, ngoài ra mỗi lần đảo trứng. 
người ấp đều chú ý phát hiện những trứng chết phôi để loại 
kịp thời. 

Từ ngày 13 đến ngày 17 không phải rang thóc nữa; đảo 
trứng mỗi ngày 4 lần. Từ ngày 18 trở đi trứng được xếp ra sàn 
và lấy chăn ủ để giữ nhiệt (giữ hơi nóng), mỗi ngày đảo trứng 
3 - 4 lần đồng thời mở chăn làm thoáng trứng. Thời gian này 
có thể xếp trứng làm hai lớp hay một lớp tùy thời tiết nóng 
lạnh. 

Từ ngày thứ 25 trở đi trứng được xếp thành một lớp và ủ 
bằng mền chăn hay vải sô, giấy bản.. Mỗi ngày mở chăn ra +. 
- 5 lần để thông thoáng và nếu cẩn làm giảm nhiệt độ đi. 
Ngày thứ 27 - 28 thì vịt nở, lúc này không cần đậy ủ bằng 
mền chăn nữa. 

Ở miền Trung (vùng duyên hải) và một số địa phương ở 
miền Nam người ta thường phơi trứng với thóc, (không phải 
rang thóc), khi thóc đủ nóng thì xếp trứng và thóc vào bổ như 
ở trên đã nói. 


36 


Với kỹ thuật ấp trứng bằng trấu thóc nóng cũng như 
phương pháp truyền hơi người ta bảo đảm tỷ lệ nở trên trứng 
có phôi từ 90 - 95% (trứng đã thụ tỉnh). Như vậy so với ấp 
trứng bằng máy ấp tỷ lệ này không phải là kém. Mỗi tháng 
trung bình mỗi cơ sở ấp (lò ấp) có thể đảm bảo ấp được từ 
15.000 - 20.000 trứng, có cơ sở còn có khả năng ấp nhiều hơn 
nữa. Ở Thành phố Hồ Chí Minh và Chợ Lớn có những nhà 
chuyên nghệ ấp trứng vịt bằng phương pháp thủ RBHE: có nhà 
mỗi vụ đã ấp được trên 200.000 quả trứng. 

Ở miền Nam từ tháng 9 - tháng 12 (dương lịch) đổng bào 
thường ấp trứng vịt nhiễu nhất, vì lúc này vịt cũng đẻ nhiều nhất, 
hơn nữa ai cũng cần nhiều con vịt để nuôi chăn thả đẳng vào sau 
vụ gặt lúa. 


IV, KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC VỊT CON VÀ 
VỊT HẬU BỊ. 

a) Nuôi vịt từ lác mới nổ đến 21, 25 hoặc 30 ngày tuổi. 

Vịt con nuôi từ lúc mới nở đến khi ăn thóc thành thạo 
(thuộc thóc) gọi là “gột vịt”. Ở miễn Nam gột vịt còn được gọi là 
“Úm vịt con”. Thời gian gột vịt con thường kéo dài đến 21, 25 
hoặc 30 ngày tuổi, tùy theo giống vịt, tùy mùa vụ, và điều kiện 
nuôi dưỡng chăm sóc. 

1. Chăm sóc vịt : 

Vịt con mới nở thường cho nhịn ăn, có thể sau 24 giờ 
mới cho ăn (nếu vịt chưa khô lông có thể cho nhịn lâu hơn). 
Sở dĩ như vậy vì sau khi nở ra trong bụng vịt con còn chứa 
một khối lượng lòng đỏ có tác dụng tiếp tục cung cấp chất 
dinh dưỡng cho vịt nếu cho vịt ăn ngay thì khối lượng lòng đỏ 
này không tiêu được đễ làm cho vịt chết trong tuần đầu, 


37 


Vịt con cần được chọn loại bỏ những con yếu, không đủ 
tiêu chuẩn (khèo chân, hở rốn, nặng bụng và có dị tật..). Sau 
đó vịt được chia lô, nếu số lượng đông thì chia làm nhiều 
quây, mỗi quây chỉ nên để 100, 150, 200 con tối đa 250 con, 
không nên để quá ít sẽ lãng phí lao động, nhưng không nên 
để quá nhiều vì chúng dễ chen lấn xô đẩy nhau ảnh hưởng 
xấu đến sinh trưởng , tỷ lệ còi cọc và tỷ lệ chết sẽ lên cao, 

Chỗ muôi vịt con cần phải đảm bảo đủ ấm, thoáng, đủ ánh 
sáng, không ẩm ướt và có mật độ nuôi thích hợp. 

Nhiệt độ thích hợp là tùy theo lứa tuổi của VỊt con; cụ thể từ 

¡ - †Ö ngày nhiệt độ trong quây (hoặc chuồng vịU là 30 - 25°C, 
còn từ 25 ngày : 25 - 20°C, độ ẩm thích hợp ở giai đoạn từ I - 25 
là 65%, nếu độ ẩm quá cao sẽ làm cho vịt dễ bị bệnh về tiêu hóa 
và hô hấp (như hen suyển, nặng bụng..)}. Ánh Sáng cũng rất cần 
thiết, không nên nuôi vịt ở chỗ thiếu ánh sáng chúng dễ bị dệt 
chân, nhưng cũng cần tránh ánh sáng mặt trời chiếu tiếp tục vào 
nơi nhốt vịt, chúng dễ bị cảm nóng và tụ máu não, chết hàng loạt. 
Mật độ nuôi vịt con ở các quây và các ô chuồng phải đảm bảo 
thích hợp tày theo giống vịt và lứa tuổi. Đối với vịt từ Ì - 10 ngày 
tuổi thuộc giống Bắc Kinh, Anh Đào, vịt Bầu và vịt Hà Lan mật: 
độ lŠ - 20 con/mÝ diện tích nuôi là vừa, còn đối với vịt cỏ (tàu) ;? 
20 - 25 con/mỶ. Từ 11 - 20 ngày mổi đối với vịt Anh Đào, Bắc 
Kinh, vịt Hà Lan và vịt bầu nên nhốt 12 - 14 con4m, vịt cổ l5 - 18 
Con“. 
Từ 21 - 30 ngày tuổi đối với vịt Anh Đào, Bắc Kinh, Hà Lan 
và vịt bầu nên nhốt 1O con/mỆ, vịt cổ 12 - 14 con/mỶ. Ở dưới 
nền chuồng nuôi cân lót một lớp rơm sạch, ngày thứ hai sẽ 
thay lớp rơm mới; nói chung độn lót phải khô ráo và sạch sẽ. 


* 


38 


2. Thức ăn và nuôi dưỡng vịt. 

Với phương thức nuôi chăn thả đồng, vịt sẽ tự tìm kiếm 
lấy thức ăn, do đó kỹ thuật gột vịt phải khác hơn so với vịt 
nuôi nhốt tập trung trong đó thức ăn được cung cấp hoàn toàn. 

Khi thả vịt vào quây hay các ô chuồng nuôi cần huấn 
luyện cho chúng ăn uống, thức ăn dùng trong thời kỳ gột vịt 
thường là cơm, ngô mảnh, hạt cao lương, hạt mì nấu chín.. Số 
lượng thức än cunp cấp cho Ì con trong thời gian gột vịt đối 
với vịt cỏ là 0,6 - 0,8 kg còn đối với vịt bầu, vịt Hà Lan, vịt 
Bắc Kính là 0,8 - Ikg. Thức ăn đạm, (mỗi) như ốc, cua, tôm, 
tép, cá con, bọ nước, giun. Cho mỗi con vịt bảo đảm từ Ô,2 - 
0,3kg, thức ăn thô cho vịt ăn gồm các loại rau, bèo tấm, bí.. 
Ngoài ra vịt con tự kiếm lấy thức ăn khi được chăn thả trên. 
đồng ruộng. 

Cách ruôi dưỡng vịt con từ I - 25 ngày tuổi thường chia 
ra làm các thời kỳ sau. 

a) Vịt con từ Ì - 3 ngày tuổi : 


Người ta thường cho vịt ăn cơm, ngô mảnh, mì hạt nấu 
chín. Những người chuyên nuôi vịt thường cho vịt con uống 
nước lá hành, với tỷ lệ cứ 1 phần lá hành cho vào 50 - 60 
. phần nước. Thức ăn tinh dùng cho vịt con ở giai đoạn này chủ 
yếu là gạo (với khẩu phần 3 - 4kg cho 100 con). Thức ăn nấu 
xong thì để nguội, để ra rá cho nước vào rồi bớp tơi ra cho hết 
nhựa dính, để cho ráo nước rtổi mới cho vịt ăn. Có nơi đồng 
bào nấu thức ăn cho vịt bằng nước lá hành, Khi cho vịt ăn thì 
trải cót, đặt nong (hoặc trải vải nilông) rồi đổ đều thức ăn cho 
vịt ăn không bị vãi. Không nên để cả thức ăn một lần cho một 


39 


* 


bữa mà rắc một ít, khi vịt ăn gần hết lại rắc tiếp để kích thíc! 
cho chúng ăn được nhiều và không giẫm đạp lên làm bết bẩi 
thức ăn. Mỗi ngày nên cho vịt ăn 4 - 5 bữa, trong đó có 1 bữ 
vào lúc 21 giờ 30. Sau mỗi bữa ăn cần cho vịt uống nước sạc 
hoặc uống nước lá hành. Trong giai đoạn này người ta thườn; 
không cho vịt ăn thêm thức ăn đạm (mổ)). 


b) Vịt con từ 4 - 10 ngày tuổi : 


Tập cho vịt ăn thêm rau xanh, bèo tấm, hoặc bí... trội 
lẫn với cơm. Ngoài ra cho vịt ăn mỗi (thức ăn đạm) nếu mổ 
là ốc thì phải luộc chín, nếu là cua thì giả nhỏ nấu với cơm 
nếu là cá, tôm, tép thì băm nhỏ cho vịt ăn. Tập cho vịt ăn mổ 
từ ít đến nhiều, tránh để vịt ăn quá nhiều một lúc có thể 
chúng bị bội thực. Thời gian này còn phải tập trung cho vị 
xuống nước để tắm, những ngày đầu chỉ cho vịt xuống nước ⁄ 
- 10 phút, sau tăng đần đến 30 phút và ngày thứ 10 trở đi cẻ 
thể cho vịt xuống nước tự do. 


€) Vịt con từ L] - lố ngày tuổi : 


Không cần phải nấu cơm, nấu chín mì hạt hoặc mảnh 
ngô nữa mà chỉ cần ngâm thức ăn hạt cho mềm. Đến ngày 
thứ 15 trở đi cho vịt ăn thóc luộc (thóc bung), có thể trộn 
thêm cám và rau xanh vào cho chúng ăn. Thời gian này vịt 
rất phàm ăn, vì vậy không nên cho chứng ăn quá nhiều một 
lúc; số bữa ăn sẽ giảm dân đến khi mỗi ngày chỉ cẩn cho 
ăn hai bữa kết hợp với chăn thả ngoài đồng (để vịt tự kiếm 
thêm thức ăn). Tăng cường cho vịt ăn nhiều thức ăn đạm. 


án 


đ) VỊ con từ Ì7 ngày trở ải : 

Thời gian này vẫn cho vịt ăn thóc bung và cho thêm lẫn 
thóc không bung vào. Đến ngày thứ 20 trở đi không cần phải 
luộc thóc nữa vì chứng đã quen thóc rồi (gọi là vịt đã “thuộc 
thóc”). 


B. NUÔI VỊT SAU THỜI GIAN GỘT VỊT 
(Từ 25 đến 75 - 80 ngày tuổi) 

Tùy theo đồng ruộng của từng nơi mà VỊt con được nuôi 
từ 25 - 40 ngày tuổi, líc này vụ gặt Cũng vừa xong, vịt con 
được thả ra ruộng để mò thóc rụng và các loại thức ăn thủy 
sinh. Ỉ 

Ở miền Nam người chăn vịt (thường đi theo đàn vịt) 
cắm lểu ở với chứng, qua hết cánh đồng này đến cánh đồng 
khác, có khi từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ khi vịt mới được 20 
ngày tuổi cho đến khi chúng được 75 - 80 ngày tuổi. Sau khi 
vịt bán thịt rỗi ngừơi chăn vịt mới trở về, cách chăn nuôi Vịt 
như vậy gọi là nuôi vịt theo lối chạy đồng. Bình quân cứ 10ha 
đồng lứa vừa gặt có thể nuôi 2 - 3 nghìn vịt thịt (vịt từ 25 đến 
75 - 80 ngày tuổi). Vì vậy người chăn nuôi vịt, phải biết tính 
toán thời gian ấp trứng vịt để kịp thời cho VỊt con trước vụ gặt 
lứa (từ 25 - 30 ngày) để khi gặt lúa có thể đưa vịt thả vào 
đồng tận dụng được lúa tụng; mặt khác người ta còn lợi dụng 
được diện tích đầm, hồ, mương, máng, sông để chăn thêm vịt 
tận dụng thức ăn đạm và các loại thủy sinh sẩn có). 


# 


4I 


1. Nuôi vịt con chăn thả đông. 

Trong chăn nuôi thả đồng cần chú ý chăm sóc quản lý 
vịt con từ 1 ngày tuổi cho đến khi được giết thịt (75 - 80 ngày 
tuổi). 

Những tuần lễ đầu khi chia lô các đàn vịt vào quây hoặc 
các ô chuồng cần phải theo dõi; nếu thấy chúng đứng tụm lại 
chen lẫn nhau, có khi trèo lên nhau, là đo vịt bị lạnh, cần phải 
che đậy để giữ nhiệt độ cho chúng; nếu trời nóng quá thì phải 
đưa vịt vào chỗ râm mát. Vịt con chăn thả ngoài đồng có thể 
bị qua, điểu hâu, cáo bắt, ngoài ra chúng còn có thể bị sa hố, 
lạc đàn... 

Người chăn vịt phải thường xuyên quan sát để tránh cho 
vịt khỏi bị chết bởi những nguyền nhân nêu trên; phải bắt 
chọn lọc những con yếu, còi cọc ra khỏi đàn. Khi cho vịt nghỉ 
vào buổi trưa và buổi tốt phải biết chọn nơi nhốt vịt, rào chỗ 
để thả vịt cho phù hợp với lứa tuổi. 

Nói chung địa điểm đó phải cao ráo, thoáng không có 
nhiều chuột, cáo, rắn bắt vịt. Chú ý tìm chỗ mức nước nông 
sâu cho thích hợp với lứa tuổi đồng thời có nhiều mỗi để vịt 
tận dụng. Nếu như nuôi cố định thì chỗ nào nuôi vịt cứ 2 - 3 
tuân phải thay đổi một lần, Nuôi vịt chăn thả đồng còn phải 
biết dựa vào thời gian gặt lúa của từng thửa ruộng, từng cánh 
đông để có kế hoạch chăn nuôi vịt cho phù hợp. 

Cách thức vận chuyển vịt con, cũng phải được đặc biệt 
chú ý vì nhiều khi phải vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, 
đi qua các quảng đường dài, đường xấu, thức ăn lại thiếu. Đó 


# 


là nguyên nhân làm cho vịt bị yếu đi, tỷ lệ vịt chết do vận 
chuyển sẽ cao, nhất là trong những tháng nóng bức. 

Khi nuôi vịt chăn thả đông cần tránh cho chúng đi trên 
đường, nhất là khi trời nắng, từ cánh đồng này sang cánh 
đồng khác, phải biết lợi dụng hệ thống mương máng để đưa 
vịt đi, Kinh nghiệm cho biết, vịt con có sức chịu đựng rất kém 
với điểu kiện ăn uống thiếu thốn hoặc mất vệ sinh. Thiếu 
nước, vịt sẽ bị yếu và dần dân bị chết thức ăn thiếu hoặc xấu, 
mốc, hôi, mọt, thối, thiu đều làm cho vịt tiêu hóa kém, mắc 
bệnh và có tỷ lệ chết cao. 

Cần phải biết xem thời tiết để tránh, mưa, tránh bão 
hoặc gió làa ảnh hưởng đến đàn vH, hàng ngày cần phải quan. 
sát kỹ sức khóc cửa chúng. Về ban đêm nếu thấy vịt ngủ 
ngon, yên lặng là vịt no và khỏe mạnh. Khi thời tiết thay đổi 
hoặc vịt bị đói thì chúng thường kêu và cả đàn xôn xao. Cũng 
có khi thấy rắn, cáo hoặc tiếng động lạ vịt cũng xôn xao. Vào 
buổi trưa khi nghỉ vịt thường nằm yêu tĩnh hoặc lim dim mắt. 
Nếu thấy vịt ủ rủ, chậm chạp hoặc kêu nhiều là chúng bị mệt, 
khát nước hay quá nóng, quá lạnh. 

Cần tránh xô đuổi và bắt vịt nhiều làm chúng đè lên 
nhau, chảy máu do bị giập ống lông non, nhất là vịt lúc 40 - 
50 ngày tuổi lông non ở cánh đang mọc. 

Nuôi vịt vùng ven biển cần chú ý thời gian lên xuống 
của nước thủy triểu để chăn vịt. Cần tập cho vịt quen dần, 
ngày đầu cho chúng ra ngoài 20 - 30 phút, sau tăng dần, 
Trước khi chăn vịt ở ngoài bãi biển cần cho vịt uống và tắm 
nước ngọt, và sau khi đưa vịt về cũng phải cho vịt tắm và 
uống nước ngọt, ăn thêm rau bèo... 


43 


__* 


Khi được chăn thả ở ngoài đồng, vịt hoàn toàn tự túc 
kiếm ăn; hàng ngày chăn thả hai buổi sáng và chiều, trưa vịt 
nghỉ nắng và tiêu hóa thức ăn. Trước khi bán vịt nếu trời có 
trăng và thời tiết tố, hoặc khi nước triều lên xuống quen sông, 
bãi biển có thể chăn vịt vào ban đêm để tận dụng thức ăn, vịt 
chóng lớn và béo hơn. 

Đàn vịt sau khi gột, thì chuyển sang chăn thả đồng, từ 
đó vịt thay lông rất nhanh, lông tơ thay bằng lông mới, lông 
cánh mọc ra. Sau một tháng tuổi lông bụng mọc trước gọi là 
“trơn lông bụng”. Khoảng 5 - 40 ngày tuổi, lông cánh nhú ra 
đều nhau gọi là “răng lược”. Sau đó lông mọc dài hơn xòe ra 
như bơi chèo gọi là vịt “bơi chèo”, bộ lông tiếp tục mọc che 
kín nửa lưng gọi là vịt “nửa lưng”. Tiếp theo lông cánh đài ra 
và gặp nhau ở khâu đuôi gọi là vịt “chấm khấu”, và đến 70 - 
90 ngày tuổi thì vịt mọc đủ lông gọi là vịt “chéo cánh”, lúc đó 
vịt vừa đúng tuổi giết thịt, (vịt đã béo và tốc độ lớn giảm 
hẳn). Vào lúc này thường đồng lúa cũng đã hết thức ăn, và 
người chăn vịt bắt đâu bán vịt thịt rồi mới trở về. 

Đàn vịt thịt nên có số lượng vừa phải qui mô mỗi đàn 
trung bình vào khoảng 500-1000 con. Ở miển Nam có những 
tổ hợp nuôi hàng vạn con nhưng cũng phải chia ra làm nhiều 
đàn, mỗi đàn tối đa không quá 3000 con. Kinh nghiệm ở miền 
Nam cho biết, cứ 1000 vịt thì cần 2 người, trong đó có một 
người lớn và một em bé, nếu đàn 2000 thì cần 2 người lớn, 
nếu 3000 cần 3 người lớn. 


2. Nuôi vịt con trong mùa cấy hay mùa mưa. 


Nuôi vịt trong mùa cấy nói chung không kinh tế lắm vì 
phải cung cấp cho vịt một khối lượng thức ăn khá lớn, nhất là 


44 


về thóc. Lúc này ở miễn Nam các nhà nông thường nuôi vịt ở 
nhà với những đàn nhỏ, nhằm tự túc thực phẩm. Vịt nuôi ở gia 
đình mà được ăn thức ăn đạm động vật (như muỗi, bọ BÂY, 
cua, sâu bọ hại lúa..) thì lớn rất nhanh, thịt ăn mềm, béo và 
ngon hơn là nuôi theo mùa vụ gặt (vịt không phải chạy nhiều 
làm cho thịt cứng và ít béo hơn). 

Nuôi vịt trong mùa mưa không kinh tế bằng trong mùa 
khô nhưng rất có ít cho nhà nông vì vịt ăn sâu bọ phá hại mùa 
màng và diệt trừ muỗi (lúc này có nhiều mặt nước, muỗi sinh 
đẻ nhiều). 

Sáng và chiều cho vịt ăn thóc, hàng ngày vịt được thả ra 
đồng hoặc ra ao, hổ, tại đó chúng sẽ kiếm được nhiều mổi có 
giá trị. 

Trong vụ cấy, vịt con thường được nuôi từ cuối tháng tư 
sang tháng năm, sáu và kéo dài đến tháng bảy, tám, Đến 
khoảng tháng 8, tháng 9 ruộng đã cấy không thả vịt được, 
người ta phải tìm ao hồ , sông lạch, đưa vịt đi chăn và phải 
cho ăn thêm thức ăn (như thóc; mì, cao lương). 

Nói chung vịt nuôi vào vụ này chậm lớn hơn so với vụ 
gặt mà phải cung cấp nhiều thức ăn hơn. 

C. NUỒI VỊT HẬU BỊ 

Như trên đã nói ở miền Nam thường có hai vụ nuôi vịt 
con : nuôi vịt mùa gặt từ tháng 9 -12 (dương lịch), và nuôi vịt 
mùa cấy từ tháng 4 -5 nuôi đến tháng 7, tháng 8. Trong thời 
gian này vịt con lớn nhanh và chuyển dân thành vịt hậu bị. 
Đến tháng 12 gặt lúa, ruộng nào vừa gặt xong thì có thể thả 
vịt vào tìm mỗi, cho vịt đi lưu động. Đến tháng giêng, tháng 

45 


¬- 


hai (dương lịch) vịt được 3, 4 tháng tuổi, người chăn nuôi nết 
đình nuôi vịt đẻ (để làm giống hoặc lấy trứng bán thương 
phẩm) thì phải chọn lọc số vịt mái trong đàn. Những coi 
không đạt tiêu chuẩn thì loại bán thịt (phần lớn là vịt đực), ch 
giữ một số vịt đực phù hợp với tỷ lệ vịt mái. 


Nói chung vịt hậu bị lức 3 tháng tuổi nên chọn những 
con lớn nhanh, sinh trưởng phát dục tốt, lanh lợi, lông mượt và 
mọc đầy đủ. Vịt đực chọn con hăng hái, đầu to, mỏ to, vịt má: 
chọn con đầu nhỏ, đít to và sà gần mặt đất, tìm mồi giỏi. Đết 
tuổi vịt bắt đầu đẻ nên chọn con có tuổi đẻ sớm, chọn những 
con có thời gian thay lông ngắn (từ 15 - 2] ngày). Như vậy 
nuôi vịt hậu bị tức là giai đoạn chuyển tiếp từ vịt con sang vỊt 
mái đẻ, ở giai đoạn này tốc độ lớn của vịt chậm dân và có 
thời gian như dừng lại. Số lượng thức ăn cung cấp cho VII 
trong thời gian này chủ yếu để cho chúng phát dục, hoàn 
thiện các bộ phận trong cơ thể chuẩn bị sang một giai đoạn 
sản xuất mới (sản xuất trứng đối với vịt mái và phối giống đối 
với vịt đực), Do đó, ở giai đoạn này số lượng thức ăn đầu tư 
cho vịt hầu như không thu lại được gì và nếu hạch toán là lộ 
nhất, nhưng nếu không được chú ý đúng mức thì sẽ dẫn đến 
hậu quả không tốt cho đàn vịt giống sau này. Có nhiều người 
cho rằng lai đoạn này là “nuôi cẩm xác" ' nhưng thực chất 
vẫn cần cung cấp thức ăn để phát triển toàn điện các pộ phận 
trong cơ thể (như bộ phận sinh dục, thần kinh...) và nhất là tâm 
vóc và sức khỏe của vịt. 


46 


V. KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC VỊT ĐẺ. 
A. CHỌN GIỐNG VỊT ĐẺ 


Giống vịt để ở miễn Nam nước ta chủ yếu là vịt cổ 
(chiếm trên dưới 80% tổng số đàn) ngoài ra còn có vịt bầu, vịt 
Bắc Kinh, vịt cổ lùn, vịt lai... 


Nói chung đàn vịt mái đẻ thường được nuôi đến hết năm 
đẻ thứ hai thì bắt đầu thải loại và thay thế đẫn bằng đàn vịt 
mới (vịt tơ). Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào từng người 
chăn vịt, tầy theo tập quán từng địa phương; nếu thấy sản 
lượng trứng của đàn vịt vẫn còn cao, ít nhất vẫn duy trì được 
như những năm trước, thì chúng vẫn có thể được giữ lại (có 
nơi cho vịt để đến năm thứ tư và đặc biệt có những đàn vịt để . 
đến năm thứ năm). Tuy nhiên hàng năm cân phát triển thêm 
vịt tơ vào đàn vịt để bổ sung và thay thế cho số vịt già loại 
thải, vịt ốm chết do bệnh tật hoặc do các nguyên nhân khác... 
Cuối cùng cần thay fhế toàn bộ đàn vịt già bằng vịt tơ để cho 
lứa tuổi được đồng đều, tỷ lệ đẻ tập trung hơn và sản lượng 
trứng thu được sẽ cao hơn, 


Vịt mái để thường được chọn ở những đàn vịt hậu bị, 
Người chăn nuôi vịt tính toán ngay từ khi chọn trứng ấp, trứng 
đem ấp được chọn từ đàn vịt mái đẻ tốt. Sế lượng trứng ấp 
phải có đủ số lượng để đảm bảo tỷ lệ ấp nở, tỷ lệ nuôi sống 
cho đến khi lên đàn mái đẻ đủ số lượng. 

Trứng vào ấp cần làm kịp thời để có VỊ con nuôi vào 
đúng thời vụ, có nhiều thức ăn khi chăn thả. Trong số những 
đàn vịt nưôi trong cùng một điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc 

47 


__* 


cần chọn ra những con vịt phát triển tốt, có tốc độ lớn nhanh, 
mọc lông sớm, ở các giao đoạn tuổi (21, 75, 120, 150 ngày 
tuổi) đều phải đạt tiêu chuẩn về giống. 


Như đã nói ở trên vịt ta vịt bầu có trọng lượng cao hơn 
vịt tàu (vịt cỏ), vịt ta ngả về hướng thịt - trứng và vịt tàu 
hướng trứng - thịt. Trên thực tế sự sinh sản và sinh trưởng của 
chúng khác nhau, vịt tàu đẻ nhiều hơn vịt ta, nhưng sinh 
trưởng lại chậm hơn . 


Trọng lượng của vịt tàu và vịt ta qua các giai đoạn tuổi 


Tuổi 
quản 

40 ~- 50 40 _ 50 
80 — 150 60 — 90 
200 - 400 100 - 250 
300 -- 900 200 - 450 
800 _ 1200 300 — 700 
1200 - 1590 400 - 1000 
1500 — 180O 300 — 1400 
1800 - 2100 600 —- 1600 
2000 - 2500 700 — I600 
3000 - 3500 1300 - 1600 


Ở miễn Nam, vịt được chọn lúc 75 ngày tuổi nếu là vịt 
tàu trọng lượng phải đạt 1000 - 1100g, nếu là vịt ta 1400 - 
1500g, vịt Bắc Kinh : 2000 - 2200g. Lúc này vịt đã mọc đẩy 
đủ lông, tầm vóc đổng đều, ngoại hình cân đối, không có 
khuyết tật, khỏe mạnh, tinh nhanh. Vịt đực chọn lọc có tính 


48 


hăng, thân hình đài. Vịt mái có “phao câu” ngả xuống đất, có 
bộ lông mượt, tiếng kêu to và thanh là tốt, những con kêu nhỏ 
và trầm là vịt xấu. 


Vịt từ 120 - 150 đến 180 ngày tuổi đều phải chọn lọc 
liên tục. 


Khi chọn vịt cần dựa vào đặc điểm về giống để chọn. Sau 
đây là những đặc điểm ngoại hình của vịt cỏ, vịt bầu và vịt 
Bắc Kinh, cần nắm vững để chọn bổ sung vào đần vịt mái đẻ: 


¬ 


Nhỏ thanh, trán | Hơi to Dài rộng và sâu 
không dốc quá. trán tương đối dốc. 


Bẹt và đài. Phần | Bẹt dài, mổ màu | Màu vàng da cam 
lớn mỏ màu vàng | vàng, cơn đực có | dài, 

da cam; con đực ‡ màu xanh lá cây 

mở màu xanh lá 

cầy nhạt. 


To và sáng tình | To và sáng tỉnh 
† nhanh, nhanh. 


Dài và to hơn vịt | To xà đài hơn vịt 
cỏ, cơn đực cổ có | bầu. ` 
màu xanh biếc, 
một con cổ vòng 
lông trắng 


Cánh  Í Dài rộng _| Dài, rộng hơn vịt | Dài hơn với vịt bẩu 
cỏ. {so với toàn thân) 
Thân "Thơn dài Thân đài rộng, | Dài rộng, sâu, 
mình : bụng sầu. 
49 


Vịt Bắc Kinh 


Ngực Hơi lép Vừa, hơi sâu. Rộng, sâu, hơi nhô 
' ra phía trước. 
Bụng | Cemmáic6bug |Sm _ .  |Cahdg de 


Đuôi Hơi cong về phúa | Rộng vừa, con Ngắn, rộng, xòe, 
trước, con dực có | đực có lông móc. Ì con đực có "lông 
Chân Hơi cao (so với | Cao VỪA, màu 
bản thân vịt). vàng, một số con 
: có đốm nâu đcii, 


lông móc. THÓC, 
Màu lông không | Đa số có màu 

lông thuần nhất, màn |nân xỉn “cà 
chỉm sẻ, đen | cuống €ó loại 
khoang trắng, | loang trắng hoặc 
trắng tuyển, đen | đen xám, sen cò, 


Ngắn, khốe (so với 
toàn thần) khoảng 
cách lai chân rộng 
và thẳng. 


Trắng tuyển. 


tuyển xám đá... sen nổ đen (gọi 


là vịt ô). 


Vịt chọn lên đàn mái đẻ nếu có những khuyết tật sau thì 
không được chọn : 

Đầu nhỏ, cổ ngắn, trán dốc, mổ có màu không phải là 
đặc điểm của giống (như vịt bầu và vịt Bắc Kinh nếu có mỏ 
màu đen thì không chọn). dể 

Thân mình ngắn, xương sườn lõm, xương lưỡi hái vẹo, 
đuôi cúp; con đực không có lông móc, phân biệt tính đực mái 
không rõ, đuôi vẹo, 

Cánh xõa, ngắn, hoặc cánh tiên, xương lưng cong lệch 
hông đuôi thót lại. Máu lông khác với màu đặc trưng của 
giống. 


30 


nuôi vịt, bảo đảm cho sản lượng trứng và phẩm chất trứng 
ngày càng tăng, 

Người nuôi vịt, cần phải biết chọn được Vịt mái đẻ tốt 
dựa vào ngoại hình và sinh trưởng phát dục, từ lúc đó bắt đầu 
đẻ v.v... mặt khác họ phải biết loại một cách chắc chắn những - 
con vỊt xấu, nuôi không kinh tế. Muốn vậy, phải hàng ngày 
hàng giờ chú ý đến đàn Vịt của mình, đến trạng thái sinh lý 
của vị, phải thường loại thải những vịt để kém; đàn vỊL đẻ 
phải đồng đều về trọng lượng; về màu sắc, về sức đẻ trứng. 

Lợi ích kinh tế của vỊt mái đẻ bắt đầu ngay từ khi vịt bát 
đầu đẻ, đến lúc 6 tháng tuổi phải biết chọn con nào đẻ xấu, 
con nào để tốt để loại hoặc gIữ lại. Đối với vịt cỏ, 120 ngày 
tuổi thì bắt đầu thay bộ lông tơ và đến 150 ngày tuổi bộ lông 
mới đã mọc đây đủ trở lại và có con bắt đầu đẻ. 

Đêm đẻ đâu tiên của vịt thường có từ 9 -10% số vịt 
trong đàn đẻ và sau đó tỷ lệ đẻ tăng dân, khi vịt 6 tháng tuổi 
tỷ lệ để đạt 4Ó -50% và sẽ lên tới 80 -90%, 

Nếu được nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo, đàn vịt hậu 
bị sinh trưởng bình thường, thì đến tháng tuổi thứ năm vịt cỏ 
đã bắt đầu đẻ báo hiệu bằng 1 hiện tượng rụng lông nho nhỏ, 
đó cũng là dấu hiệu bên ngoài cho biết sự trưởng thành về 
sinh dục của VỊt mái. 


51 


Khi thấy có những dấu hiệu như vậy người chăn nuôi 
lập tức phải chú ý đến khẩu phần và chuyển sang khẩu phần 
vịt đẻ. 


Sản lượng trứng ENDS bình của vịt cổ từ 180 -200 
trứngnăm/con. Từ tháng tuổi thứ 6 đến thứ 11 vịt đẻ đều; tỷ 
lệ đẻ chiếm khoảng 90% nhưng khối lượng trứng còn nhỏ. 

Thời kỳ đẻ thứ hai (từ tháng tuổi thứ 12 đến thứ 17) vịt 
đẻ đều hơn thời kỳ đẻ thứ nhất, trứng to hơn, tỷ lệ đẻ khoảng. 
95%, 

Thời kỳ đẻ thứ ba (từ tháng tuổi thứ 18 đến thứ 23) vịt 
đẻ kém hơn, trứng to hơn thời kỳ thứ hai, tỷ lệ để còn khoảng 
85%, 

Thời kỳ đẻ thứ tư (từ tháng tuổi thứ 24 đến thứ 30), vịt 
đẻ kém nhiều, tỷ lệ đẻ còn khoảng 75%. 

Trước đây vài chục năm, nông dân miễn Nam thường 
giữ vịt đẻ tới 5 - 6 năm tuổi. Gần đây cứ sau 4 lứa đẻ là vịt 
được loại để bán thịt. 

Trong năm đẻ đầu tiên, nếu tỷ lệ đẻ đưới 80% là người, 
chăn nuôi phải lưu ý. 

Ngoài việc loại thải vịt để kém, còn phải lưu ý trường 
hợp vịt hay bị rụng lông một cách bất thường, tức là không 
theo đúng mùa thay lông của toàn đàn. Vịt để mà quá béo 
cũng không tốt. Muốn cho sự thải loại hoàn toàn được chính 
xác, người ta đưa những con đó đi nuôi riêng ở một nơi và tiếp 
tục theo dõi sức đẻ trứng trong một thời gian ngắn nữa. 

Kinh nghiệm cho biết khi nào thời kỳ rụng lông bắt đầu 
thời kỳ đẻ trứng tạm ngưng. Lúc này cần phải chọn lại đàn 

52 


vịt, chọn từng cá thể. Con nào trong năm đâu chỉ đẻ 50% là 
phải thải bắt buộc. 

Tóm lại, khi chọn vịt đẻ cần chú ý : 

Vịt đực có đầu to, mồ to, tròn. 

Vịt mái đầu nhỏ, mỏ nhỏ và đẹt, cổ cao là vịt đẻ tốt; vịt 
đầu lớn, cổ rụt, mỏ tròn là vịt để kém. 

Muốn sản xuất trứng để ăn nông dân miền nam thường 
chọn nuôi những mái để nhiều, trứng to, trứng tốt (như vịt tàu 
rần, có bộ lông gần giống như vịt mái Rouen của Pháp). 

Muốn sản xuất vịt để bán thịt đồng bào thường nuôi vịt 
cà cuống và nhất là vịt sen trắng vì đây là những giống vịt to 
con, thịt thơm ngon. 

B. CHUỒNG NUÔI VỊT ĐẺ. 
1. Yêu cầu va điều kiện đối với chuồng vịt đẻ. 

Nơi cắm chuồng nuôi vịt mái đẻ cần cao ráo, thoáng 
mát, yên tĩnh, tránh được chuột, cáo, chồn, chó, rắn; xa dân 


cư, xa đường giao thông. Nơi cắm chuồng nuôi vịt mái đẻ :- 


thích hợp nhất là những nơi có nhiễu mặt nước ao hổ, sông _ 
lạch, ven biển, ruộng đồng... Vì chính những nơi này có nhiều 
nguồn thức ăn tự nhiên giàu protit giúp cho vịt lớn nhanh và 
đẻ nhiều. : 
Không khí trong chuồng nhốt vịt cần đảm bảo đầy đủ. 
Ban đêm nếu vịt đẻ bị nhốt chật và bí thì sẽ ảnh hưởng rõ rệt 
đến sức khỏc của chúng. Những hơi độc (như H;S, NH¿, CO;) 
và các bụi bẩn có trong chuồng có thể làm cho vịt yếu đi, 
kém ăn, mệt mỏi, sút cân và tỷ lệ vịt sẽ giảm xuống rõ rỆt. 


353 


*# 


Nói chung vịt mái đẻ chịu nóng và chịu rét giỏi, nhưng nết 
nóng quá (nhiệt độ không khí vượt quá 35°C) thì có thể ĐÂY Tz 
rối loạn chức năng sinh lý làm cho vịt khát nước, ăn ít, thể 
nhiều, sã cánh đôi khi dẫn tới chết. Nếu lạnh quá (nhiệt độ 
không khí thấp dưới 10°C) thì có ảnh hưởng xấu đến sả: 
lượng trứng. Ở miền nam, thời tiết thường không lạnh quá. 
nhưng vào mùa mưa, nếu chuông trại bị đột, vịt lại thải phân 
nhiều dẫn tới độ ẩm cao sẽ gây tác hại đối với vịt và tạo điều 
kiện cho các mầm bệnh phát triển, 

Trước cửa chuồng vịt cần có sân chơi cao ráo và hồ 
nước hoặc sông lạch sạch khi đi chăn vẻ vịt cần được tắm, sau 
đó cho chúng lên sân chơi rỉa khô lồng mới làa vào chuồng. 

Nền chuồng vịt cần có rơm rạ, có khô, mùn cưa hoặc 
trấu để độn tránh khỏi vỡ trứng. Chất độn phải khô sạch, nếu 
là rơm có cứng thì phải vò ra cho mềm. Cần kiểm tra thường 
xuyên lớp độn chuồng để chống mò, mạt, kiến, nhất là nơi Vịt 
làm ổ đẻ nếu dính phân và bẩn (do trứng vỡ) thì phải thay 
ngay, khi có dịch bệnh phải đốt độn không được dùng nữa. 

Mật độ chuồng nuôi vịt để phải bảo đảm vừa phải, nếu: 
là vịt cỏ thì cần 24m” nền chuồng cho 100 con. Nếu nuôi quá 
nhiều đâu con trong diện tích hẹp; tức là tăng mật độ lên thì 
tỷ lệ đẻ sẽ giảm ngay, tỷ lệ trứng giập vỡ tăng, bệnh phát 
triển. 

2. Một số kiểu chuồng vịt đẻ. 

Chuông vịt kiểu tròn : có thể làm chuồng vịt đẻ theo 
kiểu tròn, xung quanh đắp đất nên dày 0,40m, phía chân dày 
hơn phía trên, cao khoảng 0,60 - 0,80m. Ở chính giữa nền 


+4 


jnớnaố.Aơợươợỳợỹsxsxaxxeeooee.=eaeA.___,, CỐ - 


- hình tròn có cột chắc chắn cao khoảng 3,20-3,50m, cột này là 
_ trụ đỡ mái che chuồng. Nguyên liệu làm chuồng đơn giản, chỉ 
cần tre, nứa, rom, rạ là loại dễ kiếm và rẻ tiền, 

Loại chuồng tròn có ưu điểm là vịt không bị xô vào góc 
chuồng gây giẫm đạp và đè lên nhau, nhưng có nhược điểm là 
nếu che kín bên trên thì trong chuồng thường bị tối. 

Ở miễn Nam đồng bào thường dùng các quây bằng tre 
quây tròn, mỗi quây nhốt từ 300 -500 vịt mái đẻ. Nếu số 
lượng vịt nhiều hơn có thể làm nhiều quây, trên mỗi quây có 
thể che tạm bằng những tấm phên. Ở miền nam thường chăn 
vịt lưu động, di chuyển từ cánh đồng này sang cánh đồng 
khác, nên chuồng vịt đẻ ít khi làm cố định. 

Chuồng nuôi vịt cố định : kiểu chuỖng này vì không 
phải di động nên làm tương đối chắc chắn cần chọn nơi gần 
sông, ao, lạch mương hay TuỘng có nước ra vào, có nguồn 
thức ăn như tôm, tép, cưa, ốc, sâu bọ... Nếu không có ao thì 
phải làm máng nước nhân tạo hoặc dùng chậu, vại sâu 30 - 
40cm để vịt có chỗ bơi, đạp mái. 

Chuồng cần làm cao thoáng, mái trước cao 1,7m để ra 
vào khỏi chạm, mái sau làm thấp trên dưới Im cũng được, 
Cần phải chống mưa hắt vào trong chuồng làm ướt bẩn nền 
chuồng độn lé' - aải khô sạch. 

Chung quanh chuồng cần có sân chơi có diện tích tối 
thiểu gấp 4 lân nền chuồng. 

Máng ăn, máng uống cho vịt có thể dùng chậu, để vừa 
tâm mỏ cửa vịt, đừng để cao quá hoặc thấp quá. Để tránh vịt 


55 


_—* 


lội vào, dùng các quây bằng tre quây xung Màng ông cho 
vịt chỉ đưa đầu vào ăn dễ dàng. 

Chuồng nuôi vịt đi động : nếu nuôi vịt để chạy đồng thì 
chuồng có thể làm giản dị hơn, vì thường 1-2 tháng hoặc ngắn 
hơn nữa (thậm chí 3-5 ngày) phải di chuyển chuồng I lần (vì 
ruộng ít môi). 

Như trên đã nói, cân phải chọn nơi cao ráo, gò hoặc bãi 
cỏ, bờ sông thoáng để làm chuồng. Chuồng chỉ cân có 4 cọc 
tre để giữ mái lá, chung quanh quây phên tre, nền chuồng 
phải lót rơm khô sạch. Trong những tháng không có gió lạnh, 
mưa rào, chuồng vịt không cân phải lợp mái; chỉ cần quây 
chung quanh, còn buổi trưa tìm chỗ bóng cây mát có hổ nước 
để vịt nghĩ ngơi. Mỗi mỶ chuồng có thể nhốt 6-8 vịt mái đẻ. 
Diện tích sàn rộng gấp 6 lần nền chuông, Sàn phải có rào, và 
Tào phải! cao hơn mặt ruộng. 

Người chăn nuôi vịt đẻ thường cất chòi bằng tre lá hay 
lều bằng vải ở ngay bên cạnh để trông nom chăm sóc vịt ban 
đêm, có người làm sàn trong chuồng để ngũ ngay ở trên đàn „ 
vịt cho thuận tiện. 

Máng ăn, máng uống có thể có thể dùng chậu sành, 
chậu nhôm hay chậu nhựa đều được để cho dễ vận chuyển. 
Thức ăn dùng cho vịt ăn phải rải trên nong hay chiếu, không 
rải trên sân xi măng hoặc sân gạch, để phòng vịt ăn đễ bị trây 
và sức mỏ. 


56 


C. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC VÀ PHƯƠNG THỨC 
KHAI THÁC VỊT MÁI ĐỀ. 
I. NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VỚI VỊT ĐẺ. 


Trong cơ thể động vật luôn xảy ra quá trình trao đổi 
chất để sinh trưởng và phát triển, 


Vịt đẻ có quá trình trao đổi chất rất mạnh cho nên chúng 
đòi hỏi rất nhiều các chất dinh đưỡng lấy từ ngoài vào bằng 
con đường thức ăn. 

Trong số các chất đinh dưỡng trước hết phải kể đến 
protit. Lượng protit ít nhất cần thiết để giữ vững sự cân bằng 
protit trong cơ thể gọi là nhu câu protit tối thiểu. Lượng protit„ 
này phụ thuộc vào giống, tuổi và trạng thái sinh lý của vịt. 
Thí dụ vịt để 112 trứng/năm, lượng protit tối thiểu cần thiết 
cho một ngày đêm là 32g (ở ngỗng đẻ 50 trứng/năm cần 38g). 
Nếu vịt đẻ nhiều hơn thì cần tăng thêm 2,5g cho 10g trứng 
hay 3g cho 1kg thể trọng. 

Chất lượng protit phụ thuộc vào sự có mặt các loại axít 
amin, từ đó protit được coi là đây đủ hoặc chưa đẩy đủ. Thức 
ăn protit nguồn gốc động vật như (giun, ốc, cua, don, dắt, tôm, 
tép, côn trùng, cá vụn, sâu keo, cào cào, châu chấu) được coi 
là các loại thức ăn protit đầy đủ thành phần. Protit nguồn gốc 
thực vật (hạt, củ, quả, lá) thường có thành phần axit amin 
không đầy đủ. Trong 100g protit động vật vịt có thể hấp thu 
được 70-90% chất dinh dưỡng trong khi đó đối với protit thực 
vật chỉ hấp thu được 60-65%. 

Nhu câu về vitamin cũng rất cần thiết cho vịt đẻ, nhưng 
vịt nuôi chăn thả thường tận dụng được đẩy đú các loại 

57 


« 


vitamin cần thiết trong thức ăn mà chúng tận dụng được (thức 
ăn thiên nhiên cũng như thức ăn bổ sung). Tuy nhiên người 
chăn nuôi cũng cần phải quan sát đàn vịt (lông, da) để biết 
mức độ đử hay thiếu vitamin để bổ sung thích đáng. Kinh 
nghiệm cho biết nếu thấy vịt có mỏ, chân nhợt nhạt hoặc mắt 
ưới, lông xù thường là do thiếu các loại vitamin A,B và D. 

1. Các loại thức ăn chính của vịt đẻ. 

Trong chăn nuôi chăn thả ở miền Nam vịt để chủ yếu 
thường ăn những loại thức ăn thiên nhiên, ngoài ra đồng bào 
còn cung cấp một phần thức ăn tỉnh cho vịt chủ yếu là các 
loại thức ăn giàu bộ đường (như thóc, ngô, khoai, sắn, cám, 
mì hạt, bo bo...). Sau đây là những loại thức ăn chính của vịt 
đẻ : 

a4) Thức ăn giàu bột đường : 

Thóc : Thóc thường được dùng để nuôi vịt mái đẻ. Thóc 
có thể ủú mọc ahằm để nâng cao khá năng tiểu hóa và có 
thêm vitamin E cần cho vịt để. Thóc có khoảng 5% đạm tiêu 
hóa. 

Ngô : Hiện nay ngô được dùng thay thóc để nuôi vịt; 
ngô có thể nuôi được các loại vịt và thích hợp nhất là vịt vỗ 
béo. Ngô có hàm lượng đạm tiêu hóa khoảng 7,40%, mở 
khoảng 4,5⁄Z.. Ngô vàng có nhiều caroten, Vịt mái đẻ cho ăn 
ngô vàng lòng đỏ trứng sẽ có màu vàng sẫm. 

Khoai : Các loại khoai thường giàu chất bột đường, 
nhưng có ít đạm (khoai lang tươi 0,6%, khoai ngô 1,7% đạm 
tiêu hóa). Khoai có thể chế biến bằng cách nấu chín hoặc thái 
nhỏ trộn với thức ăn khác cho vịt ăn vàœ thời kỳ đập vịt đẻ. 


58 


Mì hạt : Mì là loại thức ăn tốt của vịt mái đẻ và hiện 
nay có thể dùng nó để thay thóc hoàn toàn, 

Sắn (củ mì) : Ở miền Nam có rất nhiều sắn, nhiều nhất 
là ở các tỉnh miễn Trung và miền Đông Nam Bộ. Sắn có hàm 
lượng đạm tiêu hóa thấp (khoảng 1%). 

b) Thức ăn giàu đạm và khoáng. 

Như đã nói ở trên khi nuôi chăn thả vịt để có thể tìm 
kiếm được nhiều loại thức ăn đạm và khoáng, do đó hầu nhự 
người ta không cần cung cấp thường xuyên cho chứng mà chỉ 
cần cho ăn thêm vào lúc vịt để rộ (tý lệ để đạt 85-05%), 

Sau đây là một số nguôn thức ăn đạm và khoáng chủ yếu 
cửa VỊ: : 

Phù du động vật : Đó là những loại động vật nhỏ bé, 
sinh sản mạnh nhất vào mùa mưa, chúng phát triển nhiều ở 
các vùng nước thải, đâm, hỒ, ruộng nước, Ngoài ra ở đây còn 
có nhiều loại thực Vật rữa nát mà vịt có thể tận dụng được. 

Những loại động vật thường có ở bãi chăn, hồ ao, 
mương máng và đồng ruộng miễn Nam là : Ốc trai, hến, don 
dắt, tôm tép, còng còng, cưa cáy, cào cào, châu chấu... Chứng 
chiếm tỷ lệ cao ở những nơi không sâu quá 0,5 mét. Các loại 
Ốc vỏ mỏng có tới 80-90% thụ, loại vỏ đày khoảng 50%, cứ 
trong 100g thịt ốc chứa tới 37g đạm. TỶ lệ canxi ở loài 
nhuyển thể thường chiếm khoảng 20-25%, 

Giun đất : Giun đất là loại thức ăn đạm động vật rất 
quí đốt với vịt; hàm lượng đạm tiêu hóa của #1un có tới 7- 
öZ. giun đất thường sống ở nơi đất ấm, nhiều mùn, những 
vùng ven sông, ven bãi. Sau cơn mưa giun thường chui lên 


59 


__* 


khỏi mặt đất, lúc đó có thể thả vịt ra cho chúng ăn. Ở miền 
Nam đồng bào có tập quán thả vịt ra đổng vào mùa cày 
bừa làm đất chủ yếu là để vịt bắt giun trong đất, 

Thức ăn đạm thực vật : thức ăn đạm thực vật dùng cho 
vịt thường là các loại hạt đỗ, đậu, lạc và bãi đậu.. Lạc có 
nhiều chất đạm (22-28%) và chất mỡ (36,5947,3%). Sau mùa 
thu hoạch các ruộng lạc còn sót lại có thể đưa vịt vào ăn. 


Ngoài ra còn có thể dùng các loại khô đầu (lạc, vừng) 
cho vịt ăn. 


Thức ăn bổ sung khoáng : Nói chung cần cung cấp thêm 
các chất khoáng cho vịt đẻ khi không đưa chúng đi chăn thả vì 
mưa bão hay vì đồng ruộng đang vào lúc lứa mới cấy, lứa ở 
thời kỳ ra đồng. Những chất khoáng thường đùng gồm có : 

Vỏ trứng : vỏ trứng có 28% canxi khi dùng cho VỊt ăn vỏ 
trứng có thể đun chín hoặc đốt vừa phải rồi nghiền nhỏ trộn 
với thức ăn khác với tỷ lệ 2-1%. 

Vôi bột : Nếu dùng loại vôi chết để khô làm thành 
bột khi dùng phải trộn vào thức ăn hàng ngày, cho Về 
theo tỷ lệ khoảng 1-2%, 

Muối ăn : Muốn có tác dụng cung cấp thêm natri canxi 
kích thích tính thèm ăn cửa vịt. Tỷ lệ muối trong khẩu phân 
của vịt đẻ là 0,5-I %. 

C) Thức ăn giàu vitamin. 

Vịt nuôi chăn thả thường tự kiếm tìm ăn các loại rong 
bèo, rau thiên nhiên, các loại cỏ... Ngoài ra người ta còn cho 
vịt ăn các loại rau trồng, củ quả. Các loại thức ăn này chứa 
nhiều vitamin. 

60 


Rong bèo : Ở ruộng nước, ao đầm, hổ, rong bèo thường 
phát triển rất mạnh (như rong đuôi chó, bèo tấm, bèo đâu, 
bèo nhật bản, bèo cái, bèo ong, cây súng, tóc tiên nước...) 
những loại thức ăn này có thể với về chế biến cho vịt ăn. 

Các loại rau : Các loại rau thiên nhiên (như rau, đậu thài 
lài, dừa nước..) các loại rau trồng (như rau diếp, rau lấp, bắp 
cải, su:hào...) đều rất cần thiết cho vịt, nhất là trong thời gian 
vịt đẻ rộ. 

Các loại cỏ : Cỏ non vịt rất thích ăn, ngoài ra vịt còn ăn 
các loại hoa cỏ, hạt cổ. Vịt ăn hoa cỏ, hạt cỏ thì đỡ tốn thức 
ăn tính, 

Các loại củ quả : Các loại củ quả như bí đỏ, carốt, khoai - 
tây, khoai lang đều chứa nhiều vitamin A, B. Khi vịt đẻ, nhất 
là về mùa hè, nên cho chứng ăn thêm củ quả để bổ sung 
vitamin và giảm được thức ăn hạt. 

đ) Thức ăn hỗn hợp. 

Ở miễn Nam trong thời gian không phải là vụ gặt lúa 
hoặc mùa mưa (không chăn thả vịt vào đồng được), ngoài các 
loại thức ăn tỉnh, đồng bào còn cho vịt đẻ ăn thức ăn hỗn hợp. 
Thức ăn hỗn hợp nhờ có thành phần dinh dưỡng đây đủ cả về 
số lượng và chất lượng, chúng ta có thể chủ động nuồi vịt tại 
cơ sở đảm bảo được tỷ lệ đẻ trứng, chất lượng trứng ấp và số 
lượng trứng cung cấp theo từng mùa vụ. 

Thức ăn hỗn hợp sẵn, hoặc từ hỗn hợp lấy do đảm bảo 
đây đủ các thành phân đinh dưỡng như priti, hpit, gluxit và 
các loại vitamin, khoáng cho nên vịt sẽ đẻ trứng có vỏ cứng, 


61 


trứng to, lòng đỏ thẫm, tỷ lệ để và tỷ lệ có phôi cũng như tỷ 
lệ ấp nở đều cao như là khi nuôi chăn thả. 
2. Chăm sóc vịt mái đẻ. 

Ở miền Bắc, có hai vụ vịt để thích hợp ứng với hai vụ 
lúa; vụ đẻ thứ nhất thường từ tháng hai đến tháng sáu và vụ 
để thứ hai từ giữa tháng tám đến gần hết tháng 12. Vụ đẻ thứ 
nhất là vụ chiêm, đây là vụ để trứng tỷ lệ cao. 

Ở miễn nam tại vùng đổng bằng sông Cửu Long vịt 
thường đẻ một năm ba vụ, mỗi vụ đẻ liền hai tháng rưỡi đến 3 
tháng, sau mỗi vụ vịt ngừng đẻ và thay lông. Trong 3 vụ đề 
đó vụ đẻ thứ hai thường để nhiều trứng nhất, trứng có chất 
lượng tốt; tý lệ đẻ đạt 9Ó - 95%, có khi tới 100%. 

Ở miễn Nam. người chăn vịt có kinh nghiệm thường đi 
theo đàn vịt bằng chiếc thuyển con, chiếc thuyển này có thể 
vác lên vai một céch nhẹ nhàng, do đó mà có thể theo đàn vịt 
qua sông, hồ được. 

Người chăn vịt phải biết là vịt kiếm được nhiều mỗi hay 
ít mổi ngoài đồng để rồi cho vịt ăn thêm nhiều hay ít khi vịt 
về chuồng. Ví dụ : Khi thấy vịt mò mải miết, đó là đồng. 
nhiều mổi, ngược lại khi thấy vịt chạy nhiều, đó là đồng í# 
mỗi... Hoặc là vịt ăn no đủ thì để nhiều, ngược lại vịt đẻ ít là 
thiến ăn; phải chú ý đến số lượng và chất lượng thức ăn cần 
bổ sung cho vịt hàng ngày. 

Tuyệt đối tránh không làm cho vịt sợ hãi. Lùa vịt để từ 
ruộng này sang ruộng khác phải nhẹ nhàng, từ từ để cho vịt đi 
một cách tự nhiên. Vịt đang đẻ cần chú ý đừng để chúng phải 
leo đốc có thể bị đẻ non hoặc ngừng đẻ. Trong khi đi chăn vị, 


6¬ 


đi hết diện tích này đến diện tích khác (phải qua nhiều sông 
ngòi, ao, hồ, đầm, kênh...), nếu người chăn nuôi không có kinh 
nghiệm để vịt sa vào một nơi không có mổi (nước phèn mặn) 
thì sẽ làm cho vịt giảm đẻ, 

Vịt mát đẻ không thích những nơi ổn ào, không ưa 
những nơi đất đầy bùn, đất quá khô, quá dốc. Vịt không thích 
sự có mặt của những người lạ và nhất là chó, vì nếu bị chó 
rượt đuổi thì ngày hôm sau đó sản lượng trứng sẽ bị giảm 
ngay. Đặc điểm của vịt, nhất là vịt mái đẻ, có “phản ứng 
stress” rất nhạy bén, nên những gì làm cho vịt hoảng sợ, hoặc 
làm thay đối điểu kiện sống, đều có ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ 
để ngay. 

Ban đêm nếu người chăn nuôi ra thăm nơi nhốt vịt thì' 
phải hết sức cẩn thận, đêm nào cũng chỉ nên làm đứng những 
cử chỉ thật cần thiết để cho vịt quen. Bóng người lạ, tiếng 
đông lạ đều làm cho vịt kêu “thất thanh” làm cho vịt nhảy 
loạn xạ, chất đống lên nhau ở một gốc chuồng, chúng có thể 
bị thương hoặc đè lên nhau mà chết, một số lớn vịt ngày hôm 
sau sẽ ngừng đẻ. Có nơi người ta thắp một ngọn đèn để giữa 
chuồng và chỉ riêng người chăn vịt được đi vào khi nhặt trứng, 
không cho người lạ vào. Buổi trưa phải cho vịt ở chỗ mát để 
nghỉ ngơi, nhất là ở bên hồ nước trong sạch, có bóng cây mát. 

ĐỂ bảo vệ sức khỏc cho đàn vịt, chỉ nên để vịt ở một 
tuần lỄ trong một nơi, sau đó sẽ chuyển chúng đi nơi khác, vì 
trong một tuần lễ phân vịt đã có khá nhiều, có ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe của chúng; hơn nữa nguồn thức ăn thiên nhiên ở 
đây bị giảm đi nhiều. Người chăn nuôi giỏi thường có một kế 
hoạch chăn vịt luân phiên trên các cánh đồng rất là khoa học. 

63 


Thường thường cứ 3 - 4 tháng chạy đồng, họ cho vịt trở lại nơi 
cũ. Nhưng theỏ “nguyên tắc chăn nuôi”, không bao giờ 
chuồng vịt được trở lại đúng nơi cũ có phân vịt, vì chính ở nơi 
đó đã có một số vi khuẩn đang phát triển để gây bệnh cho vịt. 

Buổi trưa cũng như buổi tối khi cho vịt nghỉ phải thả 
chúng ở hổ nước trong sạch, có bóng mát để vịt đực phối 
giống được dễ dàng, cần chú ý là những nơi có dòng nước 
chảy xiết hoặc các gò đất khô, vịt đực phối giống rất khó 
khăn, và nhiều khi làm cho vịt mái bị thương, bị trật xương 
sống lưng, bị què, bị vẹo cổ... Nước aø tù, nước đục, nước có 
nhiều chất bẩn, nước phèn chua đều là những yếu tố rất có 
_ hại cho sự phối giống, có khi làm viêm nhiễm thường sinh dục 
của vịt mái và bộ phận sinh dục của vịt đực. Vịt còn có thể bị 
nhiễm ký sinh trùng gây ra bứu cổ (do giun chỉ) chúng có thể 
bị đau mắt... 

Đối với vịt để nuôi chăn thả, ngoài những thức ăn vịt đã 
kiếm được, còn phải cho chúng ăn thêm, thóc, mì hạt hoặc 
thức ăn hỗn hợp thật no chúng mới đẻ đều và tỷ lệ đẻ cao. 
Khi đi chăn thả muốn cho vịt ăn thêm, nên vãi thức ăn trêp 
chiếu hay trên nia là tốt nhất. Cần có đủ nước bên cạnh để vịt 
dễ nuốt trôi các loại thức ăn nhất là thức ăn bột. Tránh vãi 
thức vào những ruộng vừa bón phân, chỗ nước có đất bùn, 
bẩn. Nếu cho ăn thêm cân cho vịt ăn đúng giờ. 

Người chăn nuôi vịt còn phải chú ý để phòng những tai 
nạn có thể xảy ra đối với đàn vịt, không chỉ riêng vịt con mà 
ngay cả vịt mái đẻ cũng bị (như quạ, diều hâu, cáo có thể bắt 
vịÙ. Gặp dòng nước chảy xiết, bị rơi xưống hố bị lạnh vì mưa 
Tào to, bị lạc đàn, ăn phải sỏi, đinh, vỏ sò, càng cua, càng tôm 

64 


__ 1o... tích lại ở trong điểu là những nguyên nhân để có thể làm 
_ chết cả vịt lớn. Đỉa nhỏ là mổi của vịt, nhưng đỉa lớn có thể 
_ bám vào mồ rồi hút hết máu của vịt. Vịt con và cả vịt để cũng 
có thể bị lươn to cắn và kéo chân về hang để ăn thịt. Rắn, rái 
cá, chó, mèo hoang, chuột đông đều là kẻ thù đáng sợ của vịt. 


Không nên cho vịt ăn thóc ẩm, gạo mốc, cầm mọt, tôm 
tép, cá vụn bị ôi thói vì điều đó có thể làm cho vịt tiêu hóa 
kém, diỀu sưng to lên, bị ỉa chảy. Phân tằm, nòng nọc đen... là 
những thức ăn độc cho vịt và có thể làm chết vịt. 

Trong bất cứ một trại vịt nào, hoặc một người chăn nuôi 
một đàn vịt nào cũng phải nắm được chi tiết sức sinh trưởng 
của từng đàn vịt, tính thích nghĩ, sức đẻ trứng... Lúc nào sản 
lượng trứng tăng, lúc nào giảm tại sao? Tất cả những điều đó 
phải được trả lời cụ thể. Có phải do mùa vụ, thời tiết thay đổi 
không? Có phải là thời kỳ vịt thay lông không? Có phải do 
tình trạng sức khỏẻ của đàn vịt bị kém vì mắc bệnh nào đó 
không? Có phải là do chuồng trại bị lẫy lội, ẩm thấp, nóng 
quá, lạnh quá...? 

Chỉ khi nào người chăn nuôi vịt để trả lời được những 
câu hỏi đó thì giá trị về con giống, về công tác giống về sự 
chọn lọc, loại thải thường xuyên mới đầy đủ và chính xác. 

Ở những đàn vịt nuôi gần nhau, hoặc cùng chăn thả 
trong một khu vực, để tránh sự nhầm lẫn người ta thường 
đánh dấu ở mũi hay ở mỏ vịt bằng một cái kim. Muốn vậy 
người ta vạch 1,2,3 hay 4 vạch trên sống mũi, bên phải hay 
bên trái cửa vịt. Hoặc có người còn dùng dao xẻ bàn chân 
(màng bơi) của vịt ra 1 hay 2 vạch để đánh dấu. 


65 


¬- 


Ở những cơ sở nuôi vịt lấy trứng thương phẩm thì trong 
đàn vịt mái không cần thả vịt đực vào. Những trứng này 
thường dùng ăn tươi hay muối mặn để dự trữ lâu. 

Ở những đàn vịt mái để nuôi lấy trứng ấp có thả vịt đực đi 
theo, những quả trứng đẻ ra thường không để lâu được ngay cả 
khi đã muối. Vịt đực đi theo vịt mái sẽ làm cho người chăn nuôi 
phải chú ý chăm sóc nhiễu hơn và phải đầu tư về thức ăn nhiều 
hơn. Thường đối với vịt cỏ cứ !00 vịt mái thì có 10 đến 1I VỊt 
đực, vịt bầu 100 vịt mái có 13 đến 14 vịt đực; vịt Bắc Kinh 100 
vịt mái có 20-22 vịt đực. Muốn đạt tỷ lệ có phôi cao thả một ít 
hoặc nhiều vịt đực quá đều không tốt. Nhiều vịt đực quá làm cho 
vịt mái bị thương nhiều, tỷ lệ hao hụt cao và giảm tỷ lệ đẻ, ít vịt 
đực quá thì tỷ lệ có phôi sẽ thấp, dẫn đến tỷ lệ nở thấp. Khả 
năng của 1 vịt đực trung bình có thể phủ được 12 vịt mái trong Ï 
ngày. Nhưng muốn đạt tỷ lệ có phôi cao thì 1 vịt đực chỉ phủ cho 
3 đến 4 vịt mái là tốt nhất. Sau mỗi lần giao phối vịt sẽ có 3 quả 
trứng có phôi, nhưng phải đến ngày thứ ba hoặc thứ tư trở đi thì 
trứng mới có phôi, vì quả thứ nhất và quả thứ nhì đã hình thành 
rôi không tiếp nhận tỉnh trùng nữa. Như vậy tỷ lệ I đực 1O mái là 
tốt nhất. : 

3. Cách nuôi vịt mái ở thời kỳ thay lông (dập vịt) 

Thời kỳ thay lông là thời kỳ sau khi vịt đẻ một thời gian. 
Thời kỳ này kéo dài thì vịt yếu sức, tỷ lệ đẻ kém đi (còn trên 
dưới 30%), do đó cần tính toán cụ thể đồng chăn để có thể 
“dập vịt” đàm cho vịt ngừng đẻ hẳn) và đúng thời kỳ cần 
thiết. 

Ở miễn Nam nước ta (vùng đồng bằng sông Cửu Long) 
vịt thường để 1 năm 3 vụ, mỗi vụ đẻ 3 tháng Hiển, sau mỗi vụ 
vịt ngừng để † tháng để thay lông. Nhưng cũng tùy theo đồng 

66 


. bãi chăn, người chăn nuôi vịt cần đựa vào vụ cấy gặt và làm 
_ đất để cho vịt ngừng đé và đề cho thích hợp. Đối với với vũng 
- cho vịt mái để 2 lứa trong một năm thì cần cho chúng ngừng 
để hai đợt vào khoảng thời gian từ 15/1 đến 15/3 và từ 15/7 
đến 15/2 hàng năm. Còn những tháng khác chính là thời kỳ 
.__ dựng vịt”, tức là thời kỳ đưa vịt đi nuôi chăn thả ở đồng bãi 
kết hợp với bổ sung thêm thức ăn cho đầy đủ. 


A. PHƯƠNG PHÁP DẬP VỊT. 

Từ trước tới nay người chăn nuôi vịt Ở miền Nam thường 
áp dụng nhiều cách đập vịt. Trước hết có thể cho Vịt tự thay 
- lông. Nhưng trên thực tế không trong đàn vịt mái đẻ tất cả 
đều thay lông cùng môi thời gian như nhau : do đó nếu ta cứ 
để chúng tự thay lông một cách tự nhiên thì sẽ mất thời gian, 
tỷ lệ để không tập trung, sản lượng trứng sẽ giảm đi nhiều, 
Để tránh tình trạng trên người chăn nuôi cần biết giúp vịt mái 
đẻ thay lông nhanh và đồng đều bằng cách nhổ lông cho vịt. 
Như vậy người chăn nuôi vịt có thể dựa vào kinh nghiệm khác 
nhau mà áp dụng kỹ thuật dập vịt đẻ theo những phương pháp 
như sau ; 

Phương pháp giảm khẩu phân : 

Lúc đầu chỉ giảm một phần khẩu phần, sau đó giảm 
thêm dẫn dân tiến tới giảm toàn bộ khẩu phân nhằm làm cho 
tất cả đàn vịt mái đêu thay lông trong cùng một thời gian. Sau 
đây là kinh nghiệm tiến hành giảm khẩu phần dần dân theo 
thứ tự thời gian : 


67 


Từi đến 3 ngày giảm 1⁄10 khẩu phẩn 

Từ3 đến 6ngàygiẩm 2⁄10 khẩu phần 

Từó đến 9ngày giảm 3/10 khẩu phần 

Từ9 đến 12ngày giảm 4/10 khẩu phẩn 

Từi2 đến l5 ngày giảm 5/10 khẩu phẩn 

Từil§ đến .18 ngày giảm 6/10 khẩu phẩn 

Từl8 đến 21 ngày giảm 7⁄10 khẩu phần 

Từ2l đến 23ngày giảm 8/10 khẩu phần 

Từ23 đến 25 ngày giảm 9/10 khẩu phân 

Từ25 đến 26 ngày giảm 10/10 khẩu phần 

Từ ngày thứ 27 trở đi, vịt mái lại được ăn khẩu phần như 
bình thường. Trong thời gian thay lông, đàn vịt sẽ giảm đẻ 
dần dần rổi cuối cùng chúng ngừng đẻ hoàn toàn. 

Từ sau ngày thứ ba vịt bị giảm thức ăn có thể nhận thấy 
lông của chúng bắt đầu rụng và đến ngày thứ 25 thì những 
đám lông thay thế bắt đầu mọc mạnh. Đến ngày thứ 30 khi 
đàn vịt bắt đầu ăn khẩu phần bình thường trở lại thì có thể, 
chúng đã mọc đủ lông và chúng đẻ trở lại. 

Thời gian vịt đẻ thường kéo dài 5 tháng và nếu được 
nuôi dưỡng tốt thì chứng có thể đẻ bình quân 100 trứng 
trong thời gian đó, 

Phương pháp cho vịt đẻ nhịn ăn (hoặc nhịn uống). 

Sau vụ đẻ trứng, tỷ lệ đẻ của đàn vịt thường giảm xuống 
còn trên dưới 30%, lúc này đồng bãi chăn cũng đã hết thức 
ăn và ta có thể đập vịt bằng cách cho chúng nhịn đói hoàn 
toàn (từ 1-3 ngày). 

68 


Sau đó cần nhổ lông cho vịt, chỉ nhỗ 10 lông cánh chính, 
còn ở các bộ phận khác có thể để vịt tự rỉa lông cho rụng. 
Cũng có nơi đồng bào nhổ lông ngực và lông bụng. Sau khi 
đã nhổ lông bắt đầu cho vịt ăn lượng thức ăn từ ít đến nhiều, 
bình quân những ngày tiếp theo cho ăn 40-50g/con/ngày, rồi 
tăng dần lên 50-80g. Đến thời kỳ đựng vịt có thể cho ăn tăng 
dần từ 80-120g một ngày. Cân chú ý là số lượng thức ăn tính 
cho vịt nhiều ít còn tùy thuộc vào đồng bãi chăn vịt. Kinh 
nghiệm cho biết khi nào khẩu phần tăng lên 120-150g một 
ngày là thời kỳ vịt đã bắt đầu đẻ trở lại. 

Ở miễn Nam có nơi có kinh nghiệm cho vịt nhịn đói 1-3 
ngày (nhốt vịt trong chuồng) vẫn cho chúng uống nước, đến 
ngày thứ ba thả vịt ra ruộng bùn cho chứng đầm, làm như vậy 
chúng sẽ rụng lông nhanh hơn. Cũng có nơi vẫn cho vịt ăn 
nhưng lại nhốt chúng rồi cho nhịn uống từ 28-24 giờ, sau đó 
nhổ 10 lông cánh chính. Nói chung cách này nguy hiểm hơn 
các phương pháp trên vì phải nhịn uống nước vịt dễ bị chết 
(nếu như sức khỏe kém thì tỷ lệ chết càng cao). 

Thông thường vịt thay lông theo thứ tự từ đầu cổ cho 
đến ngực bụng, mình, đuôi và cánh. Đến khi vịt thay lông 
cánh là chúng ngừng đẻ, cho nên cần phải “đập vịt” vào trước 
và trong thời gian thay lông cánh. . : 


Tùy theo sức khỏe của đàn vịt, nếu chúng đã đẻ nhiều 

sức yếu, lông đã rụng xơ xác, thì chỉ cần cho nhịn đói 1 hoặc 2 

ngày; nếu vịt còn béo khỏe thì có thể cho nhịn đói đến 4 

ngày. Khi nhổ lông cần bắt vịt nhẹ nhàng, tránh xô đuổi 

chúng khi nhổ lông một tay cầm chắc vịt trên xương cánh, tay 

kia cầm lông cánh vịt nhổ mạnh, nếu thấy chân lông không có 
69 


máu và thịt là được; nếu chân lông có máu thì không được 
nhổ, tránh làm tổn hại đến sức khỏe vịt Trong một đàn vịt 
không nên nhổ lông làm 2 ngày mà phải làm đứt trong ] 
ngày. Dập vịt cần phải tiến hành đúng lúc, không nên làm 
sớm quá dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của vịt, nhưng cũng 
không nên làm muộn sẽ ảnh hưởng đến vụ đẻ sau, 

Khi nhổ lông xong cẩn nhốt vịt trong chuồng từ 3 - 4 
ngày và cho ăn 50g/1 ngày/lcon và cho uống đủ nước. Cần 
theo đõi thường xuyên sức khỏe của vịt, tránh để chúng bị 
kiệt sức vì nhịn ăn nhịn uống dễ bị chết. 

4. Cách nuôi vịt mái ở thời kỳ dựng vịt. 

Cuối thời kỳ đập vịt, sau khi nhổ lông khoảng 30-35 
ngày thì đàn vịt mọc đây đủ lồng mới trở lại, lúc đó chúng có 
bộ lông mượt đều, mỏ và chân đỏ, mỡ màng; chúng ham ăn 
và chịu tìm mổi hơn; vịt đực đạp mái nhiều, còn vịt mái theo 
sát vịt đực và chuẩn bị sắp đẻ. Ở thời kỳ này cần cho Vịt ăn 
tăng thêm cho đủ khẩu phần, đưa chúng đi chăn thả ở đồng 
bãi để kiếm mỗi và kết hợp cho ăn thêm cua, ốc, don, dắt, cá 
vụn thóc mọc mầm để thúc cho chúng chóng đẻ. Chú ý cho. 
vịt ăn tăng dần, tránh tăng đột ngột, hoặc chuyển thức ăn đột” 
ngột có hại cho chúng. 

3. Cách nuôi vịt mái đẻ. 

Muốn có đủ số lượng và chất lượng đàn vịt con để nhân 
giống hoặc muôi vịt cần phải nuôi dưỡng đàn vịt mái tốt. Khi 
vịt bắt đâu đến tuổi đẻ hoặc sau mỗi vụ nghỉ đẻ và đẻ trở lại 
cần phải tác động đúng qui trình kỹ thuật về nuôi dưỡng chăm 
sóc để đàn vịt có tỷ lệ đẻ cao, chất lượng trứng tốt. 


70 


Ở miền Nam các vụ vịt thường để phụ thuộc vào mùa 
vụ trồng lúa và làm đất của mỗi vùng, đo đó việc tận dụng 
thức ăn thiên nhiên là chủ yếu, để sản xuất ra thịt, trứng. Tùy 
nhiên nói chung miền Nam một năm thường có hai vụ vịt để 
chính : từ tháng 3 đến tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 12. Ở 
nhiều nơi thuộc vùng ven sông, ven bãi, đàn vịt còn để rải 
rác vào các tháng khác nhưng ở thời gian đó số trứng để ít 
và chất lượng trứng thường kém (trừ những vùng ven bãi 
có nhiều thức ăn protit như tôm, cua, ốc, sò, hến..) - 

Sau thời kỳ đập vịt khi đàn vịt đã đẻ 20-30% thì cần 
cho chúng ăn no đủ, nhất là thức ăn tình (mổi động vật) để 
vịt để rộ trở lại (tỷ lệ để cao). Nếu chưa có đồng bãi chăn 
thì mỗi ngày cần cho một vịt mái đẻ ăn 150g/ngày thức ăn, 
tỉnh (có thể là thóc, ngô hoặc thức ăn hỗn hợp...). Ngoài ra 
nên cho vịt để ăn thêm bí đỏ, rau non xanh, bèo... | 

Cơ cấu đàn vịt đẻ : Tùy theo điều kiện đồng ruộng, bãi 
chăn cần bố trí cơ cấu đàn vịt cho thích hợp. Nếu là đồng 
chăn hẹp khó kiếm mỗi, nhất là khi đồng mới cấy thì nên chia 
đàn nhỏ khoảng trên dưới 300 con là vừa. Nếu là đồng bãi 
chăn rộng có nhiều thức ăn thì có thể bố trí đàn lớn hơn nhưng 
mỗi đàn không quá 2000 con. Nếu số lượng vịt nuôi khá 
nhiêu ta có thể chia chúng làm nhiều đàn để dễ quản lý và 
chăm sóc. 

Phương thức chăn nuôi vịt đẻ. 


Ở miền Nam nước ta thường có hai phương thức chăn nuôi 
vịt đẻ. 


71 


Vịt để nuôi tại chuồng : Phương thức này thường áp 
dụng khi nuôi vịt xiêm (ngan) hoặc vịt.ta (vịt bầu) với cơ cấu 
đàn nhỏ. Vì chủ yếu nuôi vịt tại chuồng ta phải cung cấp thức 
ăn cho chúng gần như hoàn toàn cho nên phương thức này ˆ 
không kinh tế, Mỗi ngày cho .vịt ăn 3 bữa : buổi sáng, buổi 
trưa và buổi chiều. Sau khi cho ăn thì thả vịt ra ngoài để tự 
kiếm ăn một phần. Ngoài thức ăn tính như thóc, mì hạt, cám,. 
ngô và rau, còn phải bổ sung vôi bột, vỏ sò, hến giã nhỏ với 
tỷ lệ 20% so với thức ăn tính. 

Vịt đẻ nuôi iưu động : Phương thức chăn nuôi này có 
hiệu quả kinh tế cao hơn vì đàn vịt mái đẻ tận dụng được thức 
ăn thiên nhiên, thức ăn rơi vãi trên đồng ruộng để sản xuất ra 
trứng, phương thức này áp dụng từng thời điểm, tùy đồng 
chăn nhiều thức ăn hay ít cần bổ sung thêm thức ăn cho vịt. 
Nếu là đồng ruộng vừa gặt, vịt có khả năng ăn no đủ thì 
không cần phải cho ăn thêm, nhưng nếu ban ngày đi chăn về 
thấy vịt chưa đủ no thì phài cho chúng ăn thêm thóc hoặc 
cám. Nếu thấy đồng chăn ít mổi (thức ăn động vật) thì còn 
phải cho vịt ăn thêm cua, ốc, tôm, tép... 


Khi đi chăn vịt lưu động cân phải tìm nơi nhốt vịt thích 
hợp, chọn nơi cao ráo, gò đất, bãi cỏ. Chỉ cần cắm 4 cọc và 
dùng quây xung quanh để nhốt vịt, nếu trời không mưa không 
có gió lạnh thì không cần phải che phên. Nơi nhốt vịt phải ở 
liền với ao hề lớn và có sân rộng để vịt có chỗ nghỉ ngơi, phốt 
giống khi đi chăn thả về. Vào buổi sáng trước khi đưa vịt đi 
chăn nên để cho chúng bơi lội ở hổ nước một lúc và tối về 
cũng vậy. 


ha 


T1 


Thời kỳ vịt đẻ rộ nhất là vào khoảng 2-4 giờ sáng. Nếu 
có điểu kiện nên nhặt trứng hai lần (vào 4 giờ đêm và 5 giờ 
sáng) để tránh trứng bị bẩn, giập vở. Khi nhặt trứng phải làm 
nhẹ nhàng và làm những động tác quen thuộc để vịt khổi bị 
sợ hải chạy tán loạn. Chổ vịt đẻ nên lót rơm hoặc cổ khô 
sạch để trứng khỏi bẩn và vở. 

._ Vịt tàu (vịt đàn) thường bắt đầu đẻ vào tháng thứ 5 thứ 
6, lức đầu tỷ lệ đẻ thấp, sau tăng lên đến 80-85%, Chúng đẻ 
liển trong 3 tháng rồi nghỉ đẻ và thay lông một tháng và bắt 
đầu đẻ trở lại. Một tháng trước và sau khi thay lông thì vịt đẻ 
ít. Kỳ đẻ thứ hai chúng lại đẻ Hến trong 1 tháng, tỷ lệ đẻ lên 
đến 90-95%, Sau đó vịt lại nghỉ đẻ một tháng, thay lông và: 
tiếp đến kỳ đẻ thứ ba chúng đẻ liễn trong ba tháng nữa; trứng 
kỳ này to hơn kỳ 1 và 2, nhưng tỷ lệ đẻ giảm còn 70-85%, 
Thường sau kỳ đẻ thứ 3 người ta loại vịt đẻ ra để bán thịt và 
đến kỳ đẻ thứ 4 tỷ lệ đẻ thường chỉ còn 50%, 


VI. TÌNH HÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH 
BỆNH CỦA ĐÀN VỊT Ở MIỄN NAM VIỆT NAM 
A. VÀI NÉT TÌNH HÌNH CHUNG 

Chăn nuôi vịt ở nước ta nói chung và ở miển Nam nói 
riêng là một tập quán lâu đời của nhân đân ta : những nơi 
nuôi vịt nhiều nhất ở miền Nam là vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Chăn nuôi vịt ở đó có rất nhiều thuận lợi, có hiệu quả 
kinh tế cao, nhưng do điều kiện tiếp xức với ngoại cảnh rộng 
rãi nên vịt rất dễ bị nhiễm các bệnh dịch và bệnh ký sinh 
trùng. Trước đây có nhiều người nuôi vịt ở miễn Nam cũng 
như ở miển Bắc đã từng làm giàu về nghề nuôi vịt nhưng 


73Ồ 


cũng có người bị thất bại vì nuôi vịt. Do đó nhiều người cho 
nuôi vịt là chuyện may rủi hoặc có ma quỷ ám. Trong những 
năm gần đây nhờ có những tiến bộ về khoa học kỹ thuật thú 
y, ngành nuôi vịt đã khắc phục được những khó khăn may rủi 
này bằng những biện pháp phòng và chữa các bệnh truyền 
nhiễm và ký sinh trùng của vịt. Chúng tôi xin giới thiệu một 
số bệnh thường gặp khi nuôi vịt và cách phòng chữa các bệnh 
đó: Í 

1. Bệnh dịch tả vịt có rải rác qua các năm và có ở hầu 
hết các tỉnh miền Nam 

2. Bệnh tụ huyết trùng (bệnh toi vịt) hằng năm lác đác có 
xây ra vào đầu mùa mưa. 

3. Bệnh đậu vịt (bệnh trái) cũng có ở nhiều nơi nhưng 
không trầm trọng lắm. 

4. Bệnh hen suyển và cảm cúm thông thường hay xảy ra 
vào những ngày mưa rét, gió, 

5. Bệnh đau mắt thường xảy ra và chiếm 1-2% trong đàn 
Ở cả vịt con và vịt mái đẻ. 

6. Nhiều bệnh ký sinh trùng, nhất là các bệnh giun sắn. 
Cường độ các bệnh giun sán ở vịt con 1-2 tháng tuổi 
nhiều khi đạt tới 100%. Vịt nhổ và vịt mái đẻ thường 
nhiễm chủ yếu hai loại : Sán lá và sán dây, tỷ lệ 
nhiễm ký sinh trùng có khi tới 50-280 giun sán trên 
một cá thể vịt. 


Các loại giun sán đã phát hiện ở đàn vịt miền Nam là: 


74 


¬ 


Sán lá : Echinoatoma, Opisthachia, Apatemon, ERGOIBG 
gonimus Tracheophilus. 


Sán đây : Fimbriaria, Efiroiidlenio 


Giun tròn : Tetrameres, Avioserpens, Echinuris, 
Epomiostomun. 


NHỮNG BỆNH CHÍNH CỦA VỊT 
1. Bệnh truyền nhiễm : 

a) Bệnh dịch tả vịt: Pastis antum 

Nguyên nhân sinh bệnh : bệnh dịch tả vịt là một bệnh 
truyền nhiễm gây ra bại huyết và xuất huyết ở vị. Bệnh do 
virut thuộc nhóm hecpec gây ra. Bệnh dịch tả vịt lần đầu tiên 
tìm được phát hiện ở Hài ,an do Zanson. Ở Việt Nam bệnh 
được phát hiện từ năm 1962. Nói chung vịt ở tất cả các tỉnh từ 
Bắc đến Nam đều có thể mắc bệnh này. 

Bệnh dịch tấ vịt do virut gây nên, loại virut này có sức 
đề kháng kém với chất sát trùng thông thường (như xut 2%, ở 
37°C virut chỉ sống được 12 giờ). 

Tất cả các giống vịt, ở các lứa tuổi và ở các mùa vụ đều 
dễ mắc bệnh này. Ngỗng, ngan nếu tiếp xúc với đàn vịt mắc 
bệnh đều cũng bị bệnh. 

Trong cơ thể vịt, virut có ở trong máu, các cơ quan phủ 
tạng, nhiều nhất là ở gan, lách và óc. Vịt bệnh thải mâm bệnh 
ra ngoài theo phân, nước mắt, nước mũi, và làm ô nhiễm thức 
ăn, nước uống và môi trường xung quanh. 


T5 


Mặc dù mầm bệnh có sức để kháng yếu nhưng vì nó có 
thể tổn tại được một thời gian nhất định cao nên nếu ta chăn 
vịt ở những nơi đã thả vịt bệnh là đàn vịt sẽ bị lây bệnh ngay. 

Trong tự nhiện bệnh thường lây lan chủ yếu do gián 
tiếp, như bán chạy vịt ốm, mổ thịt vịt bệnh. 

- Triệu chứng : Thời gian nung bệnh vào khoảng 3-4 
ngày. Ở đàn vịt bắt đầu mắc bệnh thường thấy nhiều con tự 
nhiên lờ đờ không thích vận động, không muốn xuống nước. 
Vịt lớn khi đi chăn thả, một số còn không đi theo kịp đàn. 
Nhiều con bị liệt chân, thân nhiệt lên cao 43-44°C. Ở đàn VỊt 
đẻ, tỷ lệ đẻ giảm rõ rệt, có khi vịt ngừng đẻ hẳn. 

Vịt ốm thường ủ rũ, bỏ ăn, đứng một chân đầu rút vào 
cánh, nhiều con có tiếng kêu khàn đặc. Vịt ốm thường sưng 
mi mắt, nêm mạc mắt đỏ, chảy nước mắt làm ưới cả vùng 
lông dưới mi mắt. Sau đó nước mắt đặc lại, màu vàng đóng 
đây khóe mắt, có khi hai mi mắt dính lại nhau. 

Con vật ốm thở khò khè (khó thở), mũi chảy niêm dịch, 
lúc đầu trong, sau đặc lại và khô quánh ở quanh hốc mũi: - 
Nhiều con đâu sưng to, sờ đầu thấy mềm như chuối chín, hầu” 
và cổ cũng có khi bị sưng. Vịt mới mắc bệnh thường uống 
nước nhiều (khát nước do sốt). Sau đó sẽ ỉa chảy, phân rất 
loãng, có mùi khắm và màu trắng xanh, hậu môn bẩn, đính 
bết đầy lông. | 

Bệnh kéo dài 5-6 ngày, vịt bệnh gây rạc, bị liệt nằm 
một chỗ rủ cánh, giảm nhiệt độ và chết. 

Bệnh dịch tả vịt thường lây lan mạnh, tỷ lệ chết cao. Ở 
nơi chưa có bệnh nếu không can thiệp kịp thời thì có thể gây 


76 


chết tới 90%. Những vùng hay có bệnh thường xuyên thì tỷ lệ 
chết tương đối thấp, địch phát ra yếu nhưng bệnh kéo đài. 

- Bệnh tích : ở sát vịt chết nhổ lông thường thấy đầu, cổ 
sưng tụ máu, tím bâm, tổ chức liên kết đưới đa thấm nước và 
keo nhầy. Da ở cổ, ngực, bụng đều thấy bị lấm tấm xuất huyết 
(như bị muỗi đốt). Niêm mạc ở hầu, họng và niêm mạc thực 
quản cũng bị xuất huyết. Da dày tuyến phủ nhiều địch nhớt màu 
trắng xám, niêm mạc cũng xuất huyết. Dạ dày cơ cũng bị xuất 
huyết nặng, khi bóc vỏ lớp sừng sẽ lộ ra những vệt máu màu đỏ 
sẵm, Niêm mạc ruột tụ máu, hoặc máu chảy thành vệt màu đỏ. 
Bệnh nặng có thấy vết loét hình tròn, hình bầu dục ở tá tràng. 
Niêm mạc hậu môn và trực tràng thường bị xuất huyết thành 
những vệt màu đỏ xen kẻ những vết loét màu vàng nâu. 

Gan hơi bị sưng, tụ máu, túi mật căng to, lá lách cũng bị 
tụ máu và đôi khi thấy xuất huyết. Bao tim bị viêm, xoang 
bao tim tích nước vàng. Ngoại tâm mặc xuất huyết thành 
điểm ,thành vệt. Phổi bị tụ máu. Mặt trong xương ức bị xuất 
huyết. Màng não bị viêm. 

Ở vịt để mạch máu buồng trứng căng phông, có khi xuấ: 
huyết. Trứng non néo mó, xoang bụng chứa đây lòng đỏ do 
trứng non bị vỡ, 

Cùng với virut dịch tả vịt vi khuẩn salmonella thường . 
kết hợp gây nên quá trình viêm hoại tử kế phát. Trong trường 
hợp này ở gan thấy có nhiều nốt hoại tử, lách sưng to và có 
hoại tử, ruột bị viêm và loét lan tràn. 

- Phòng bệnh: biện pháp phòng bệnh chủ yếu là tiêm 
phòng bằng vacxin nhược độc dịch tả vịt. Vacxin này rất an 
toàn và có hiệu lực, nó được chế từ nước niệu phôi vịt. Virut 


ý sẽ ¿ 


được tiêm vào phôi vịt lúc 12 ngày. Sau đó 96-100 giờ thì thu - 
lấy nước niệu (1ml nước niệu có thể phòng cho 500 vịt). Vì 
loại virut này rất dễ bị nhiệt tác động nên vacxin phải được 
bảo quần ở nhiệt độ lạnh (- 20”). khi mang thuốc xuống địa 
phương phải luôn luôn giữ trong phích nước lạnh. Thời gian 
bảo quản từ 3-4 ngày. Vacxin đã pha rổi chỉ được dùng trong 
12 giờ. 

Vacxin này có tác dụng miễn dịch nhanh, sau khi tiêm 
43 giờ thuốc đã có hiệu lực (do tính chất gây intecfêrogen của 
nó). Do đó khi thấy đàn vịt chớm mắc bệnh ta nên sử dụng 
kịp thời vacxin này để tiêm. Nếu kịp thời loại bó những con 
vịt đã có triệu chứng bệnh ra thì có thể cứu được đàn vịt từ 
40-80%. 

Sau đây là qui trình tiềm phòng vacxin địch tả vịt: 

+ Tiêm cho vịt mới nở : liều lượng 0,2ml vacxin cho một 
con tỷ lệ pha loãng 1/200, thời gian miễn dịch 30-45 ngày. 

+ Tiêm bổ sung cho vịt lúc 1 tháng tuổi : 0,5ml vacxin 
cho l con, tỷ lệ pha loãng 1/200 ~ 1/500. 

+ Tiêm cho vịt bố mẹ (vào lúc dập đẻ, ba vụ dập đẻ thì 
tiêm 3 lần): 1ml vacxin cho 1 con, tỷ lệ pha loãng 1/200-ˆ 
1/500. Nếu vệ sinh phòng bệnh bảo đảm đây đủ thì đàn vịt sẽ 
không mắc dịch. Trường hợp bệnh dịch vẫn xảy ra (đo có 
những thiếu xót) thì có thể áp dụng biện pháp tiêm thẳng 
vacxin vào ổ dịch. 

Để để phòng bệnh khỏi lan rộng, vịt chết phải chôn, 
còn vịt ốm có thể ăn sau khi xử lý. Muốn vậy phải mổ vịt ở 


78 


nơi qui định, thịt cần nấu chín kỹ, lông, lòng càng nước làm 


thịt phải tiêu độc bằng thuốc sát tràng (như xút, voi bột...). 

Với những biện pháp trên đây nhiều địa phương ở miền 
Nam đã khống chế bệnh dịch tả góp phần làm cho nghề nuôi 
vịt chăn thả phát triển, 

b) Bệnh tụ huyết trùng (Pasteurellosis) 

- Nguyên nhân sinh bệnh: Bệnh tụ huyết trùng là 1 bệnh 
truyền nhiễm cấp tính, nhiễm trùng máu thường xảy ra ở các 
loại gia câm và động vật hoang dại, bệnh do vĩ khuẩn 
Pasteurclla aviseptia gây Ta. Ở miền Nam bệnh thường được 
gọi toi vịt. Bệnh xây ra ở khắp thế giới, ở miễn nhiệt đới bệnh 
phổ biến và trầm trọng hơn ở miễn ôn đới. Tất cả các loại gia 
cầm đều mắc bệnh, nhưng gà và vịt thường bệnh nặng và có , 
những vụ dịch lớn giết chết nhiều con. Bệnh từ vịt, gà có thể 
lây sang các loài gia xúc khác. : 

Bệnh lây lan trước tiên là do gia cầm bị bệnh (đang 
nung bệnh) truyền cho những con khác. Các chất thải của gia 
cầm bệnh và nước rửa khi mổ thịt gia cầm chết dịch cũng là 
nguyên nhân làm bệnh lây lan. Nhiều khi bệnh không xắy ra 
do lây lan mà là tự phát, đó là do gia cầm khỏe có mang sản 
vi khuẩn Pasteurella trong cơ thể, rồi chịu ảnh hưởng của 
ngoại cảnh hay các biến đổi về sức khỏe bên trong cơ thể - 
làm giảm sức để kháng, vi khuẩn cùng với ký sinh trùng trong 
cơ thể sẽ tăng độc lực và gây ra bệnh. Ở miễn Nam bệnh 
thường xảy ra vào đầu mùa mưa hoặc đầu mùa lạnh, do vịt bị 
cảm lạnh hay cảm nóng vì thời tiết thay đổi đột ngột. Ngoại 
cảnh ảnh hưởng xấu đến quá trình gây bệnh thường là do điều 


79 


__* 


kiện dinh đưỡng kém (thức ăn thiếu về số lượng và kém chất 


lương), điểu kiện vệ sinh chăm sóc kém, các cơn gió lạnh đầu 
mùa cũng có thể làm dịch phát ra. Cũng có thể do vận 
chuyển, do chuổng nuôi quá chật hẹp, ao tì nước đọng. 
Những đàn vịt để cuối vụ sức khỏe yếu (do hoạt động của 
buồng trứng tăng cường quá mức) hiện tượng vịt thay lông và 
bệnh ký sinh trùng đều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ 
của vịt đẻ. 


kháng của cơ thể kém thì vi khuẩn phát triển vào máu và gây 
bệnh. Nếu bệnh do lây lan thì vi khuẩn xâm nhập theo đường 
tiêu hóa, hô hấp, vết thương ngoài da, niêm mạc ruột... : 

- Triệu chứng : Vịt mắc bệnh nặng hay nhẹ là tùy độc 
lực của căn bệnh. Nếu độc lực cao thì vịt chết rất nhanh và 
nhiều. 

+ Thể quá cấp tính: Bệnh diễn biến nhanh đến nổi 
không quan sát kịp triệu chứng. Đàn vịt đang khỏe mạnh bình 


thường đột nhiên ủ rũ, nhiệt độ thân thể cao và con vật chết, 
1-2giờ (tối vịt vẫn còn ăn sáng đã chết), có khi chết tới 50% 


tổng số đàn. 

+ Thể cấp tính bệnh khá phổ biến, vịt ủ rủ, bỏ ăn, xù 
lông, đi lại chậm chạp. Mũi, miệng chảy ra nước nhớt, sửi bọt 
lẫn máu màu đỏ sẫm. Giữa thời kỳ bệnh vịt có thể ỉa chảy, 
phân loãng đen xám, xanh hoặc vàng. Vịt ngày càng khó thở, 
mặt tụ máu, không có triệu chứng thần kinh, bại liệt. Con vật 
thường chết sau vài ba ngày do ngạt thở, 


80 


- 


Căn bệnh thường có sẵn trong đường hô hấp khi sức để _ 


* - 


+ Thể mãn tính : Thường thấy ở cuối vụ địch. Vịt thường 
gây còm, da bọc xương do bệnh tác động vào nhiều cơ quan 
phủ tạng trong cơ thể. Gan bị viêm hoại tử mãn tính gây rối 
loạn cơ năng. Khớp đòi, đầu gối, cổ chân bị viêm mãn tính, 
đôi khi thấy viêm màng não và có triệu chứng thần kinh. 

- Bệnh tích : ở thể quá cấp tính ngoài hiện tượng tụ máu 
và xuất huyết ở các xoang và phủ tạng ra không thấy có bệnh 
tích điển hình. 

Ở thể cấp tính, vịt khi chết thường thấy tụ máu và xuất 
huyết ở các tổ chức liên kết dưới da, các xoang và cơ quan 
trong cơ thể. Tim bị sưng, bao tim trương to có chứa dịch màu 
vàng, viêm ngoại tâm mạc cho nên thấy xuất huyết. 

Phổi tụ máu, viêm màu nâu thẫm, có thể thấy chứa 
nước màu đỏ nhạt. Gan hơi sưng, màu vàng hoặc chấm đỏ do 
hoại tử đặc biệt của bệnh tụ huyết trùng, các nốt hoại tử to 
-bằng mũi kim hoặc đầu đinh ghim. 

Lách bị tụ máu, hơi sưng. Niêm mạc ruột bị viêm tụ 
máu chảy máu có các đàm màu đỏ thẫm. 

Thể mãn tính chủ yếu là viêm và hoại tử mãn tính 
đường hô hấp và gân, đôi khi viêm phúc mạc. Buổng trứng, 
ống dẫn trứng bị viêm, sưng to, màu vàng nhạt, chứa đây 
nước, có khi các khớp viêm sưng io chứa nhiều dịch màu xám 
đục. 

- Phòng và chữa bệnh : Vacxin tiêm phòng bệnh tụ 
huyết trùng chỉ cho miễn dịch ngắn và rất ít hiệu lực. Có thể 
dùng kháng huyết thanh nhưng hiệu lực kém, 


91 


Chủ yếu là bảo đảm vệ sinh phòng bệnh cho vịt bằng 


cách cho ăn đây đủ, nhất là ở đầu mùa mưa, đầu mùa lạnh, 
cuối vụ vịt đẻ, thời tiết thay đổi đột ngột. Chuồng nuôi vịt cần 
định kỳ tiêu độc bằng cách quét vôi (dung dịch 20%), hoặc 
dùng dung dịch crêolin 3%. Khi có dịch, cách ly triệt để đàn 
vịt khỏe với đàn vịt ốm. Không bán chạy và không đưa đàn 


vịt ốm đi chăn thả. Nếu vịt chết phải chôn hoặc đốt, khi giết 


tất cả nước, lòng, ruột phải chôn và bỏ vôi bột. 

Mua vịt mới về phải nuôi cách ly để theo đõi bệnh. Có 
thể tiêm vacxin để phòng. Cũng có thể phòng bệnh tụ huyết 
trùng cho vịt bằng cách dùng chất kháng sinh như 
streptomixin (40-BOmg,kg thể trọng) trộn với thức ăn cho ăn 
2-3 ngày. Có thể dùng têtữa với liều lượng 5-iOmg/kg thể 
trọng. Nhưng dùng kháng sinh nhiều dễ gây hiện tượng quen 
thuốc, vì thế cách phòng bệnh bằng kháng sinh chỉ nên áp 
dụng với vịt nuôi thịt. 

- Chữa bệnh : khi phát hiện đàn vịt có bệnh nên tiêm 
cho toàn đàn bằng stroptomixin (1g cho 10 vịt lớn) tiềm 3 


ngày liền. Tiêm pênixilin 30.000 đơn vị cho Ikg thể trọng 


trong 3 ngày liền. 

Cho uống sunfametazin 120mg/1kg thể trọng dùng trong 
3 ngày liền. 

c) Bệnh viêm gan do virut của vịt (hepaHlis anatum) 

- Nguyên nhân sinh bệnh đây là bệnh truyền nhiễm chủ 
yếu của vịt con với các bệnh tích đặc trưng ở gan. Căn bệnh 
là I ARN virut nhỏ nhất. Theo phân loại hiện nay virut này 
thuộc nhóm picorna không có khả năng ngưng kết hồng câu, 


s2 


Căn bệnh dễ nuôi cấy trong phôi vịt 13-14 ngày tuổi, tuổi 
phôi càng lớn tính cảm thụ của phôi càng giảm. 

Virut viêm gan có sức để kháng tương đối cao với nhiệt 
độ và hóa chất, tron+ đất độn chuồng, thức ăn, nước uống 
virut có thể tổn tại từ 15-40 ngày. Ở nhiệt độ 60°C trong 30 
phút virut vẫn chưa bị giết. Muốn tiêu diệt virut bằng focmon 
với độ đậm đặc là 1% cần phải mất 3 giờ. 

- Cách truyền bệnh: bệnh chủ yếu xảy ra ở vịt con từ 1- 
3 tuân tuổi. Cũng có trường hợp bệnh phát ra ở những vịt con 
mới nở 12 giờ hoặc ở những vịt lớn 5-6 tuần tuổi. Vịt trưởng 
thành nói chung không mắc bệnh. 

Bệnh có thể lây gián tiếp do các nhân tố như con người, 
dụng cụ chăn nuồi, thức ăn, máy ấp.. bị nhiễm trùng và 
truyền sang cho vịt. Nhưng nguy hiểm nhất là khi bệnh lây lan 
trực tiếp. Vịt mắc bệnh bài xuất căn bệnh theo phân và chất 
dịch nhiễm vào nguồn nước, chuồng trại, bãi chăn... rồi từ đó 
căn bệnh theo đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể vịt lành. 
Theo Buria Kovxki vịt khỏi bệnh rồi còn có thể mang trùng 
gây bệnh đến 650 ngày sau, 

Gần đây 1 số tác giả đã phân lập được virut trong lòng 
đỏ trứng vịt, từ đó bệnh viêm gan của vịt có thể xảy ra những 

đàn vịt chưa bao giờ mắc bệnh nặng. 

Virut xâm nhập vào cơ thể vịt chủ yếu qua niệm mặc 
đường tiêu hóa, hô hấp hoặc vết thương rồi vào máu. Theo 
máu virut đến các cơ quan và đặc biệt là ở gan, trao đổi chất 
của gan bị rối loạn, lượng glicogen trong gan giảm, lượng lip! 
lại tăng do trao đổi mỡ ở gan bị đình trệ. Vì vậy vịt con sau 
khi nở ra bị thiếu năng lượng do sức để kháng giảm sút. Sau 

83 


khi virut trực tiếp phá hoại tế bào gan. Tế bào nội mô huyết 
-_ quản gan bị phá hoại gây xuất huyết đặc hiệu. 

- Triệu chứng và bệnh tích : Thời gian nung bệnh từ 2-4 
ngày, bệnh thường tiến triển nhanh nên ít phát hiện kịp. 
Thường chỉ thấy 1 vài con không theo kịp đàn. Sau 1 thời gian 
ngắn vịt mệt mõi nặng, nằm 1 chổ, đâu ngẹo ra đằng sau hay 
về 1 bên, co giật toàn thân rôi chết, chân dũi thẳng. Bệnh 
chuyển biến nhanh, từ lúc biểu hiện bệnh đến lúc chết 
khoảng 2 giờ. Có khi đàn vịt con bị chết hàng loạt mà không: 
thấy có chịu chứng rõ rệt. Có thể thấy kết hợp với bệnh phó 
thương hàn (do vi khuẩn salmonella), :rường hợp này vịt con ủ 
rủ và ỉa chảy. 

Bệnh tích chủ yếu thấy ở gan, toàn bộ gan có nhiều nốt 
xuất huyết bằng đầu đính ghim, màu đỏ, ria gọn. Cạnh đó 
còn có đám tụ máu đỏ hoặc những đám vàng do gan bị thoái 
hóa. Lách có thể hơi sưng, thân tự máu. 

Khi vịt mắc bệnh này cần phân biệt với phó thương hàn 
vịt. Bệnh phó thương hàn có thể chữa bằng kháng huyết thanh 
nhưng bệnh viêm gan không chữa được. Cũng cần phân biệt. 
với bệnh dịch tả vịt, ở bệnh này ngoài xuất huyết ở gan còn” 
có thấy ở da, bao tim, màng ngực, niêm mạc, dạ dày và ruột, 
bệnh tích viêm gan chỉ thấy ở lứa tuổi 1-2 tuần. 

- Phòng bệnh : có thể gây nhiễm địch thụ động cho vịt 
con bằng cách tiêm virut cho vịt mẹ 2 lần cách nhau 2 tuần. 
Thuốc có tác dụng 6-8 tháng, vịt con nở ra sẽ có miễn địch. 
Cũng có thể tiêm cho vịt mới nở virut đã giảm độc qua phôi 
thai. 


84 


Biện pháp vệ sinh phòng bệnh là quan trọng nhất, có 
thể ngăn chặn được vịt lây lan bằng cách ly triệt để giữa đàn ' 
vịt mắc bệnh với đàn vịt khỏe. Cần tiêu độc nơi nhốt vịt mắc 
bệnh bằng được focmon 1% trong 3 ziờ, xúc 5% hoặc clorua 
VÔI trong 6 giờ. 

đ) Bệnh phó thương hàn (satmonelisis) 

- Nguyên nhân sinh bệnh : Do các vi khuẩn họ 
salmonella gây ra, bệnh phó thương hàn phổ biến ở vịt, 
ngỗng và bổ câu đôi khi cũng thấy ở gà, chỉm trời... vịt con 
thường bị nặng hơn vịt lớn. Vịt lớn chỉ mắc bệnh khi sức đề 
kháng sút. Bình thường vịt có mang vi khuẩn trong cơ thể, 
hoặc khỏi bệnh rồi vẫn mang vi khuẩn. Bệnh gây nguy hiểm 
cho cả người nếu ăn thịt mắc bệnh mà nấu không chín. 

Bệnh phó thương hàn kết hợp với 1 số bệnh (như viêm 
gan đo virút, dịch tả...) có xu hướng phát triển, bệnh tăng lên : 

Bệnh nhiễm vào cơ thể bằng đường tiêu hóa, hô hấp và 
mắt. Bệnh lây lan bằng nhiều cách, nhưng căn bệnh truyền 
qua bào thai là quan trọng hơn cả. Vịt con nở ra không những 
tự nó mắc bệnh mà còn làm lây sang những con khác cùng 
lứa tuổi và làm ô nhiễm máy ấp, chuồng nuôi khiến cho bệnh 
lây lan rất nhanh. 

Vi khuẩn bám vào vỏ trứng cũng lầm lây bệnh gián 
tiếp, nó có khả năng chui vào bên trong trứng gây phôi thai 
mắc bệnh. Ổ đẻ, chuồng nuôi ẩm ướt, bẩn thỉu tạo điều kiện 
cho vi khuẩn phát triển, tổn tại và bấm vào vỏ trứng. Vịt đẻ 
có thể mang trùng, khi đẻ vi khuẩn bấm vào vỏ trứng (ở chổ 


85 


¬ 


nốt giữa ống dẫn trứng và trực tràng). Sau khi đẻ trứng nguội 
dân, vi khuẩn sẽ được hút vào bên trong trứng. 

Phân vịt cũng chứa vị khuẩn salmonella làm ô nhiễm nên 
chuồng, các chất độn chuồng: nền chuồng ẩm ướt vi khuẩn tổn 
tại lâu và còn sinh trưởng ra nữa. Phân vịt bị bệnh thải vi khuẩn 
ra ao hồ, nơi chăn thả, nhiễm vào thức ăn và làm lây bệnh. Các 
phế phẩm làm thức.ăn cho vịt (như cá, bột xương nhiễm trùng 
cũng là nguồn gây bệnh). 

Vịt lớn thường có vi khuẩn salmonella ký sinh ở niêm 
mạc đường tiêu hóa hoặc ở I số phủ tạng, khi sức khỏe giảm 
súc thì bệnh phát sinh. Vịt con bị bệnh thường là do bị lây từ 
bào thai. : 

Ở giai đoạn đầu căn bệnh thường gây nhiễm trùng máu, 
niêm mạc, tương mạc và các cơ quan bị sưng và xuất huyết, 
Vịt có thể chết hoặc khỏe nhưng vẫn mang trùng, vịt nhiễm 
trùng mắc bệnhở thể ẩn tính. 

- Triệu chứng và bệnh tích: ở thể cấp tính bệnh xảy ra 
đột ngột, vịt ỉa chảy, phân loãng và có bọt. Ở vịt con thường. 
thấy viêm màn tiếp hợp có mủ, con vật ủ rũ, mắt nửa nhắm” 
nửa mở, đi lại xiêu vẹo có thể bị bại liệt. Nếu có hiện tượng 
thần kinh thì thấy con vịt nằm ngửa, hai chân co giật trước khi 
chết. 

Thể mãn tính thường thấy ở vịt lớn triệu chứng phổ biến 
là Ía chảy đôi khi phân có lẫn màu. Vịt BẦy sút đi, có hiện 
tượng viêm lỗ huyệt và buồng trứng, 

Bệnh tích thấy có ở thể cấp tính là gan sưng, rìa quanh 
gan dày lên, trên màn gan có phủ fibrin,'đưới màn có các nốt 


$6 


hủy hoại tròn, nhỏ, màu vàng trắng. Túi mật sưng. Niêm mạc 


dạ dày tuyến sưng và phủ chất nhày. 


Ở vịt trưởng thành thấy có gan xơ, viêm túi mật, viêm 
buồng trúng, ống dẫn trứng và lỗ huyệt. 
- Phòng bệnh : ở bệnh phó thương hàn hiện tượng vị 


mang trùng rất phổ biến nên cách phòng bệnh chủ yếu là giữ 


vệ sinh chung trại, cho vịt con ăn đẩy đủ để nâng cao sức để 
kháng của chúng. Vịt con từ mới nở đến 20 ngày tuổi cần 
được nuôi ở nhiệt độ 28-20°C. Tránh chuồng trại ẩm ướt bẩn 
thíu. 

Vịt giống phải định kỳ kiểm tra máu để phát hiện bệnh. 

Tránh làm bẩn các nguồn nước, không chăn vịt ở nơi 
nước tù, lầy bùn, chuồng vịt phải định kỳ tẩy uế, nền chuồng 
nên khô ráo. 

Các cơ sở ấp trứng phải tẩy uế trước khi vào ấp, rửa 
trứng bằng dung dịch focmon 1%. Dụng cụ ấp phải sạch sẽ, 
trước mỗi đợt ấp phải tải uế, 

- Chữa bệnh + vịt con 6-15 ngày tuổi, dùng teramixin 
trộn vào thức ăn 5-1Omg cho 1 con, mỗi ngày ! lần và 5-15 
ngày liển. Có thể nhỏ nước tôi cho vịt. Cũng có thể dùng 
Xintomixin 10-15mg/lần, biomixin 5-I0mg/lần từ 2-3/ngày. 

a) Bệnh _ ưm vịt con (Infeotious sinwsitis) 

Nhân dân ta thường gọi bệnh này là bệnh “Sài” có nơi 
gọi là bệnh viêm xoang mũi truyền nhiễm. Vịt con từ 1-25 
ngày tuổi dễ mắc bệnh 

- Nguyên nhân sinh bệnh : Căn bệnh này là do loại virut 
xuyên qua màng lọc, virut có độ lớn từ 80-120mu. Chuồng vịt 

&7 


__* 


ẩm ướt, bẩn thỉu, thời tiết thay đổi đột ngột, đàn vịt gặp mưa 
đột ngột' thường tạo điều kiện cho virut gây bệnh khi đàn vịt 
bị bệnh, bị sút cân rõ rệt mà được nuôi dưỡng chăm sóc tốt thì 
tỷ lệ chết thấp. Nếu nuôi dưỡng chăm sóc kém thì tỷ lệ chết 
sẽ lên cao, có khi lên tới 50-60%. Bệnh thường truyền qua 
không khí và theo đường tiêu hóa vào cơ thể của vịt. 

- Triệu chứng: trước tiên thấy vịt hắt hơi, mũi tiết ra 
chất dịch, lúc đầu trong sau đục, vịt mắc bệnh kém ăn, co 
giật, chúng nằm lăn trên mặt đất, chân và cổ dài ra. Cuối 
cùng vịt có thể bị chết. Đôi khi số con sau khi có triệu chứng 
thần kinh (co giật) lại đứng dậy, ăn uống được. 

- Bênh tích : ở hốc mũi có chất dịch khô đính lại, nêm 
mạc mũi xung huyết. Phổi bị thủy thững, một vài nơi bị xung 
huyết hoặc cứng lại . Trong các ti khí của phổi hình thành 
fibrin. Màn bao tim chứa đây dịch lẫn fibrin. Gan sưng, có khi 
thấy phủ màn fiÖrin. 

- Phòng và chữa bệnh : giữ đều sức khỏe cho vịt, cho ăn 
uống đây đủ, nhất là loại thức ăn đạm động vật, và rau xanh 
có nhiều caroten. Chuổng trại sạch sẽ, cho vịt uống nước 
sạch. Vịt con từ 1-20 ngày tuổi, nhất là dưới 2 tuân tuổi phải 
được nuôi ở nhiệt độ thích hợp (28-20°C), tránh gió lùa, mưa 
nắng đột ngột, chuồng trại ẩm ướt. Rau bèo cho vịt ăn phải 
rửa sạch, khi vãi thức ăn cho vịt nên đùng phên cót, chiếu 
sạch, không vãi thức ăn trên đất bẩn. Tránh thức ăn ôi mốc 
kém phẩm chất. | 

Đối với vịt con 6-15 ngày đã mắc bệnh dùng 
tcramixin trộn vào thức ăn với liễu 5*IOmg cho một con 


88 


mỗi ngày một lần và đùng liên tục 5-15 ngày. Có thể dùng 
nước tỏi nhỏ cho toàn đàn vịt khi mới phát bệnh. Cho vịt ăn 
rau bèo có nhiều vitamin nhất là vitamin A. 

Ð) Bệnh đậu mùa (Variola) 

Các bệnh và triệu trứng : Ở miền Nam đậu mùa được 
gọi là bệnh “trái vịt”, đo virut gây ra bệnhdiây lan nha¡:h với 
hai loại biểu hiện lâm sàng kh¿c nhau là đậu và bạch hầu. Ớ 
miễn Nam vịt thường mắc bệnh đậu nhưng ở thể nhẹ và biểu 
hiện không rõ rệt lắm. Bệnh có rải rác quanh năm, nhưng 
thường thấy nhiều ở đầu mùa mưa. Bệnh đậu mùa thường lây 
lan đo tiếp xúc giữa con có bệnh với con không có bệnh, hoặc 
khi cả đàn đùng chung máng ăn, máng uống. Vịt còn bị lây do , 
bị thương ở niêm mạc nhất là niêm mạc miệng. 

Thời kỳ nung bệnh này vào khoảng từ 3-8 ngày, sức 
khỏe giảm sút, vịt bỏ ăn, mệt mỏi, lông xù, sã cánh. Sau đó 
trên da ở góc mỏ, trong góc miệng thấy xuất hiện các chấm 
đỏ tròn nhô lên, cứng và có mầu vàng xám. 

- Phòng bệnh : phòng bệnh chủ yếu bằng vệ sinh 
chưồng trại và thức ăn. Ngoài ra còn có thể tiêm phòng cho 
vịt bằng thuốc vacxin đậu, tương đối có hiệu lực. 

2. Bệnh ký sỉnh trùng (giun sán): 

a) Biện pháp chung phòng bệnh giun sán cho đàn vịt ở miền 
Nam. 

Đàn vịt ở miền Nam cũng như miền Bắc nước ta vì 
thường được chăn nuôi thả ở các vùng bờ ao, sông lạch có 
nước tù đọng thường hay mắc các bệnh giun sán (sán đây và 


89 


sáng lá) gây nên những tổn thất đáng kể cho ngành chăn nuôi 
vịt đàn của ta. 

Có thể áp dụng những biện pháp chung sau đây để 
phòng trị các bệnh đó. 

1) Tiến hành tẩy giun sán cho cả đàn vịt khi phát hiện 

bị nhiễm bệnh. 

2) Tẩy uế chung trại và làm vệ sinh ngoại cảnh để 
điệt mầm bệnh giun sán. 

3) Cho nuôi cách ly những con vịt con khỏi đàn vịt lớn, 
nhất là vịt mắc bệnh (vịt ở lứa tuổi 1-2 thường hay 
mắc bệnh). 

4) Thực hiện chế độ chăm sóc nuôi đưỡng tốt cho.đàn 
VỊt. 

Sau đây là một số công việc cụ thể cần thực hiện : 

Vệ sinh phòng bệnh : thì phải dọn phân đem ủ hoặc đốt 
để diệt mâm bệnh, nếu nuôi vịt di động thì tính chu kỳ chăm 
sóc thả luân phiên (bãi chăn, mỗi khu vực cho chăn thả vào 
khoảng 25-28 ngày). Dọn vệ sinh sạch sẽ, phát quang bụi 
rậm, làm thoáng nước những bãi chăn bị nhiễm mẫm bệnh 
giun sán, kết hợp với công trình thủy lợi lớn nhỏ trong hệ 
thống tưới tiêu chủ động đồng ruộng. Các diện tích ao 
chuồng, đầm hổ nước tù đọng sau lầy, tẩy uế bằng vôi hoặc 
các loại sát trùng (như DDT theo tỷ lệ ! phần thuốc hòa tan 
trong 500.000-800.000 phần nước). 

- Chữa trị bệnh : 


90 


L) Các loại thuốc tẩy giun cho vịt là dạng hóa chất 
_ thông thường có tác dụng đối với cả đàn vịt con và vịt lớn, 
- nhất là vịt con có thể chọn dùng mấy dạng thuốc phổ biến sau 


+ Arêcôhn : Liều dùng 0,001-0,002g cho kg thể trọng 
sống. 

Cân Ig Arêcôlin pha vào 1-2lít nước lã sạch sẽ rồi cho 
mỗi đàn vịt uống với liễu lượng từ 1-2m] dung dịch đã pha kể 
trên. Lấy ống tiêm cổ 10ml đầu lắp 1 ống cao su dài 20-30cm 
(ống thông niệu đạo) cũng có thể tiềm thẳng thuốc vào diều, 

+ Eenotazin : Dùng 0,5-1g/Ikg thể trọng trộn lẫn vào 
thức ăn cho vịt dùng liễn trong 5 ngày. Khi cho vịt ăn tránh 
thả vịt ra ngoài trời nắng to để phòng trúng độc. : 

+ Piperazin : liểu dùng 0,25-0,4g/kg thể trọng, trộn vào 
thức ăn cho vịt ăn 3-5 ngày liễn, 

2) Nếu không có các thứ hóa chất kể trên có thể sử 
dụng những nguyên liệu có sẵn ở địa phương để làm thuốc 
chữa trị các bệnh giun sán cho vịt đạt hiệu quả tốt. Ví dụ: 

+ Hạt cau già : ngâm nước cho mềm, thái nhỏ thành 
từng lát mỏng rang khô, nghiền nhỏ thành bột mịn. 

Cách dùng : 5g bột cau già cho vào 100ml nước lã đun 
sôi 30 phút cho cạn đi còn 60-70ml, lộc bã chất lấy nước trong 
cho vịt uống từ 1-3ml] tày theo vịt lớn nhỏ, yếu khỏe. 

Để tránh say thuốc, trước khi cho vịt uống có thể nhỏ 
vào miệng nó từ 0,5-I ml dung dịch lugôn. Công thức lugôn : 
lốt ig, iodua kali 2g hòa tan trong lít nước, 


9] 


__* 


+ Hạt bí ngô : hạt bí giã nhỏ nấu thành cháo sền sệt cho 
vịt ăn, vịt lớn 50g, vịt nhỏ 20-30g/1kg thể trọng. 

+ Tỏi : nấu thành cháo lỏng với tổi giã nhỏ, liều lượng 
1-3g cho 4 kg thể trọng. 

3) Ở các cơ sở chăn nuôi tập trung, nuôi công nghiệp 
hoặc cơ sở giống nên dùng các loại thuốc có hiệu lực tẩy giun 
sán cao hơn đối với nhiều chủng loại. Ví dụ : 

- Tetramizon 

- Nebenzon 

Hai dạng thuốc nếu đã chế thành dạng hạt 20% thì đùng 
liễu 0,29/1kg thể trọng trộn lẫn vào thức ăn cho vịt. 

b) Những bệnh giưn sán thừơng có ở vịt. 

- Bệnh bướu cổ vịt. 

Bệnh bướu cổ vịt do loại giun chỉ Avioserpens gây nên, 
hàng năm bệnh bị nặng ở miền Bắc vào 2 vụ : vụ chiêm vào 
các tháng 5,6,7, vụ mùa vào tháng 10,11,12. Ở miễn Nam 
bệnh bị nặng vào mùa khô hanh. 

Ở vịt con lứa tuổi 20-40 ngày hay mắc bệnh nhất, có khi 
cả đàn vịt mái đẻ hay mắc bệnh nhưng nhẹ hơn. 

Tỷ lệ nhiễm bệnh trong đàn vịt biến động từ 10-10%: _. 
Tỷ lệ vịt bệnh chết từ 10-80%. Bệnh này đã gây tổn thất đáng 

kể cho ngành chăn nuôi vịt chăn thả theo mùa vụ ở nước ta. 
Đôi khi ngan - vịt xiêm cũng mắc bệnh, ˆ 

Vịt mắc bệnh giun chỉ ta thấy cổ vịt (chỗ yết hầu) sưng 
to lên có bướu rõ rệt, lúc đầu nhỏ sau to dân rất nhanh có thể 
làm vịt ngạt thở không ăn uống được mà chết. Ngoài ở cổ ra, 
ở mi mắt, ở mép mỏ, ở đùi vịt cũng có bướu sưng. 


92 


Biện pháp phòng trị : đối với loại bệnh này cần chú ý 
chăm sóc tốt nhất là lứa tuổi 10-20-30 ngày tuổi. Vào mùa hè 
nóng không nên chăn vịt ở nơi nước nóng. Cho vịt ăn ở những 
nơi nước chảy lưu thông, tránh không cho vịt mò ăn ở những 
nơi ao tù nước đọng, vũng bùn nhỏ, cánh đồng trũng mực 
nước thấp. Ở đây khi trông đàn vịt đã có mâm bệnh bướu cổ 
sẽ tổn tại lâu và nhiều ở-các loài động vật thủy sinh cấp thấp 
dễ lây sang vịt lành. Khi thấy bệnh đã chớm thoát ra ở đàn vịt 
20-25 ngày tuổi, kịp thời bắt riêng những con mắc bệnh ra 
nuôi trên cạn không cho thả xuống bãi nước chăn thả để tránh 
gieo rắc mầm bệnh cho đàn vịt khỏe mạnh đi chăn thả ở đồng 
bãi an toàn khác. 

Chữa bệnh : trường hợp bệnh nhẹ và ít thì chữa bệnh. 
bằng cách mổ bướu, cắt lấy hết giun ở bướu ra, bôi thuốc sát 
trùng glixêrin, khâu lại, sau đó nuôi dưỡng chăm sóc tốt, đàn 
vịt sẽ chống hồi phục lành bệnh 7-10 ngày. Cách chữa bệnh 
này các nhà chăn vịt ở miễn Nam cũng như miền bắc đã làm 
nhiều và có kết quả tốt. | 

- Dùng điphêvit loại thuốc của viện thú y. Thành phần 
chính của dạng thuốc này gồm : fenon và dipterêc và một số 
thành phân phụ khác nhằm cân bằng, nâng cao thể lực cho vịt 
bệnh. 


Cách sử dụng tiêm thẳng thuốc vào bướu với liều lượng 


20mg cho 1 vịt con nặng 100g. 
40mg cho I vịt con nặng 300-400g. 


93 


Tiêm diphêvit ấu trùng giun chỉ chết hết sau khi tiêm 
diphêvit vào bướu được 24g. Như vậy tiêm diphêvit cho vịt là 
để tiêu diệt bệnh. Nhưng khi những vùng đã trở thành ổ dịch 
rõ rệt nặng sẽ gây tổn thất lớn. 

- Bệnh sán dây : 

Những loài sán dây thuộc họ Hymrnolepididae là mầm 
gây bệnh sán dây ở vịt và ngỗng. 

Bệnh sán đây fimbriaria fasciolaris. 

Sán này có chiểu đài 200-300m. đâu gai rất nhỏ, có 4. 
giác, mõm có 10 móc. Sán phát triển nhanh về chiều rộng và 
hình thành đầu gai giả. Khi hình thành đầu gai giả, đầu gai 
thật rụng đi. Thân sán không phân đốt rõ rệt. Buồng biện 
hình lưới là chung cho cả thân sán. 

Vịt mắc sán dây này sau khi nuốt phải loài cyclops 
diaptomus đã bị nhiễm màng vĩ ấu sán dây. Fimbriaria ở 
trong cơ thể cyclops (ký chủ trung gian) là 7-12 ngày, ở trong 
cơ thể vịt là 9 ngày. 

Vịt con từ khi nở ra đến 2-3 tháng tuổi mắc sán dây rất 
nặng. Vịt mắc bệnh ỉa chảy, sán được thãi ra ngoài từng đoạn: 
theo phân. Vịt con có thể bị chết. Nơi có mâm bệnh lâu năm” 
có thể thấy ở vịt mái đẻ 2-3 năm tuổi mắc bệnh này. 

Chẩn đoán : mắt thường hàng ngày quan sát trên bãi 
phân vịt thấy có những đoạn sán dây từ 3-5cm trắng như que 
tăm, hoặc là khi vịt bơi lội dưới nước thấy có đoạn sán dây 
thãi ra ngoài còn dính ở đít vịt. Mổ xác vịt chết rửa sạch ruột 
non thấy có nhiều sán dây. 


94 


Chữa bệnh: người ta thường tẩy sán dây fimbriaria cho 
vịt bằng filixen, liều lượng 0,3g/kg thể trọng. Có nơi đẳng bào 
dùng hạt bí đổ cho vịt ăn tự đo, liều dùng 30-50g cho một con, 
Tẩy cho từng con có thể dàng dung địch arêcolin với độ pha 
loãng I : 1000, liễu lượng 1-4ml cho I vịt. Cũng có thể dùng 
bột hạt cau tươi để tẩy loại sán này, 

- Bệnh sán đây Ligula: 

Ấu trng sán này sống trong xoang đại thể loại giáp Xác 
cyclops. Sán trưởng thành ký sinh trong ruột vịt có chiều dài 
6-31 cm, rộng 2,5-8mm không có đâu gai giới hạn rõ rệt. Thân 
có hình dây. . 

Chu trình phát triển : Ở vịt mắc bệnh sán trưởng thành 
thãi trứng thco phân ra ngoài đầm, hồ, ao. Trứng phát triển 
thành ấu trùng ký sinh ở các loại giáp xác. Một số loài cá ăn 
phải ấu trùng ở trong cơ thể giáp xác. Ấu trùng lớn chậm 
trong cơ thể cá từ J2-14 tháng. Khi vịt ăn cá thì bị nhiễm ấu 
trùng sán này. Ấu trùng lớn rất nhanh, sau 45-60 giờ thì thành 
sán ligula trưởng thành với cơ quan sinh dục đầy đủ. Sán 
ligula thường sinh trong ruột vịt Sán ligula thường sinh trong 
ruột vịt từ 5-9 ngày, 

Vịt bị bệnh có tỷ lệ chết cao vì sán làm cho tắc ruột, 

- Chữa bệnh : dùng bột hạt cau, liều lượng O,1-0,2g, 
cũng có thể dùng filixen với Hều lượng 0,3g/kg thể trọng. 

Phòng bệnh : cần phải kiểm tra môi trường chăn thả vịt 
xem có giáp xác không để có biện pháp phòng trừ. 


Bệnh sán lá ruột (Echinỏstomatidosis) 


95 


* 


án lá các loài khác nhau thuộc họ Echinosyomatidae 
thường ký sinh trong ruột của vịt, ngỗng và gà. 

Đặc điểm chung của sán này là có cấu tạo đỉa. gai đặc 
biệt với nhiều đỉa gai nhỏ, 

Chu kỳ phát triển : Sán phát triển qua ký chủ trung gian 
và ký chủ phụ. Ký chủ trung gian là ốc nước ngọt limmaea ký 
chủ phụ có thể là ốc nước ngọt hoặc ếch, nòng nọc. Vịt mắc 
bệnh là do ăn phải ốc nước ngọt, nòng nọc hoặc ếch đã nhiễm 
nang ấu sán lá. 

Vịt con thường dễ mắc bệnh và nặng hơn. Khi mắc bệnh 
con vật bỏ ăn, Ïa chảy gây yếu. Vịt đã mắc bệnh cũng gây 
yếu sức đẻ trứng giảm hẳn đi, 

Khi mổ xác vịt chết thường thấy ruột non bị viêm 
chảy máu, quá trình viêm phát triển nhanh, manh tràng có 
chất vữa hóa, làng ruột giãn. Nếu bệnh nặng vịt có thể 
viêm ruột chảy máu tỷ lệ chết cao. 

Chữa bệnh : Dùng arecolin, liểu lượng 0,002g cho 1 kg 
thể trọng hoặc có thể dùng tetraclorua cacbon 4ml/con. ng 

Phòng bệnh : Chú ý tẩy sán theo kế hoạch định kỳ và 
tiêu độc pHân bằng phương pháp ủ nóng sinh học. 

Bệnh sán là đường hô hấp vụ và ngỖng 
(Tracheophilosis) 

Bệnh gây ra do loài sán lá Tracheophilosis ký sinh ở 
khí quản, phế quản và các túi khí của vịt và ngỗng. Sán này 
có hình bầu dục đài 6-11,5mm, không có giác miệng và giác 
bụng. Trứng của nó dài 0,122mm và rộng 0,063mm. 


96 


Chu kỳ phát triển: Trứng sán thải theo phân ra ngoài, 
bên trong trứng đã chứa mao ấu hoàn chỉnh. Khi ở trong nước 
dưới tác dụng của tia sáng mặt trời trứng trưởng thành nhanh. 
Ký chủ trung gian là các loại ốc. Vịt ăn thịt ốc có mang ấu 
trùng sẽ mắc bệnh sáb lá này. Sán lá vào khí quản vịt phát 
triển 12 ngày sẽ thành sán trưởng thành. 

Vịt nhiễm sán thấy khó thở, khi bệnh nặng có thể chết 
vì ngạt thở. Vịt đẻ mắc bệnh giảm tỷ lệ đẻ, vịt thịt tăng trọng 
chậm. 

Chữa bệnh : tẩy sán lá đường hô hấp cho vịt bằng tiêm 
dưng dịch iốt 1/1500 vào khí quản với liễu lượng 0,5-1m1 cho 
1 con hoặc dung dịch xalixilat natri cũng với liễu lượng trên. 

Bệnh sản lá trong mạch máu vịt (B1lharziellosis) 

Sán lá Bilharziellosis —- polocica thường ký sinh trong 
các mạch máu, màng treo ruột, gan phối, thận và các cơ quan 
khác của vịt và ngỗng. 

án lá đực dài 4mm, con cái dài 2mm. Trứng sán hình 
cầu đài 0,38-0,50mm, rộng 0,1-14mm. Con cái để trứng trong 
các tĩnh mạch lớn của vịt, sau đó trứng theo máu đi đến các cơ 
quan, xâm nhập vào các mạch máu nhỏ của ruột, xuyên vào 
lòng ruột và cuối cùng được thải ra ngoài theo phân. Ở trong 
nước trứng nở rất nhanh, xâm nhập vào ốc nước ngọt, tiếp tục 
phát triển thành vĩ ấu rồi thoát ra bơi lội sát mặt nước hồ ao. 
Vĩ ấu xâm nhập vào da, thịt của vịt và vào cả mạch máu. 

Vịt còn có thể. bị nhiễm sán này qua đường tiêu hóa 
(nêm mạc thực quản) vào máu nó phát triển đến giai đoạn 
thành thục trong tĩnh mạch. 


9? 


Bệnh giưn tròn. 

Giun tròn thường ký sinh ở vịt thường gây các bệnh giun 
sau đây: 

- Bệnh giun tròn POTrOCdeCWm CFasStưa 

Giun trưởng thành con đực dài 30-40mm, rộng 1,5-1,8mm, 
con cái dài 50-58mm, rộng 2mm. Ginn thường ký sinh trong ruột 
non của vịt. 


Ký chủ trung gian cửa giun này là giun đất. Trứng giun 
trong giai đoạn phôi bào sau khi được thải ra ngoài gặp điều 
kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp nó sẽ biến thành ấu trùng 
và tiếp tục lột xác. Nếu giun đất nuốt phải trứng vào ruột, ấu 
trùng sẽ thoát ra khỏi vỏ rổi đi vào các mạch máu và sau 2 
tháng giun sẽ trưởng thành. Vịt thường mắc bệnh do ăn phải 
giun đất có mang ấu trùng. Từ dạ dày vịt ấu trùng chưi vào 
lớp dưới màng sừng cửa dạ dày cơ, trong 7 ngày sau, nó ởi 
vào ruột non và sau 3 tuần thì thành thục, 

Bệnh này chủ yếu gây cho vịt con, vịt đẻ trên Í năm 
không mắc. Vịt bị mắc bệnh sẽ thiếu máu gầy sútnhanh. _ 

Phòng và chữa bệnh : Tẩy giun cho vịt bằng tetraclou 
cacbon cho uống với liều 2ml/1kg thể trọng hoặc H. butilidon 
clorit cũng cho uống với liều 3mi/Ikg thể trọng. 

Phòng bệnh cho vịt bằng cách đọn vệ sinh chuồng trại 
nơi nuôi vịt thường xuyên, chuồng cần phải có hệ thống 
chứa phân và tiêu độc. 

Bệnh giun tròn Amidostomum bosobalis 


Con đực dài 9,5-15mm, đuôi có túi giao hợp. 


9§ 


Con cái dài 15,5-21,5mm. Trứng đài O,101-1 16mm, rộng 
0,05-0,075mm. _ 

Giun ký sinh đưới lớp vỏ cứng của đạ dài cơ của vỊt. 

Trứng giun được thải ra ngoài theo phân, sau Ì ngày 
đêm nếu gặp điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp thì ấu trùng 
hình thành trong trứng. Đến ngày thứ 6 ấu trùng thoát ra, nó 
có thể bò trên cỏ, bơi lột trong nước sống được khoảng 2 
ngày. 

Vịt mắc bệnh do ăn, uống nước có ấu trùng. Triệu 
chứng bệnh thường là viêm cấp tính, đạ đày cơ bị loét và tróc 


lớp màng cứng. Vị bổ ăn gẩy sút rất nhanh. Bệnh nặng con 


vật có thể chết. 

Phòng bệnh : cẩn nuôi vịt con tách riêng vịt trưởng 
thành trên bãi chăn và hổ nước. Cho vịt ăn thức ăn chất lượng 
đầy đủ và giàu vitamin. Thực hiện luân phiên bãi chăn 3 đến 
4 lân trong năm, trước khi chuyển sang bãi chăn mới cần phải 
_ tẩy giun cho vịt. | 


Bệnh giun tròn Cyathostoma brobchialis 

Giun tròn này khi còn sống có màu đỏ, con đực đài 4- 
6mm, con cái đài 16-31mm. Giun thường ký sinh trong khí 
quản, phế quản và đôi khi trong các túi khí quản của vịt, 
ngỗng. _ 

Vịt ngỗng mắc bệnh này có thể là do các loại chim trời 
lây truyền cho hoặc đo vịt ngỗng ăn phải giun đất có mang ấu 
trùng. 


99 


Lá 


Vịt ngỗng bị mắc bệnh thấy khó thở với âm rít, mỏ tiết 
ra chất nhờn dính có bọt, đi loạng choạng. Con vật non thường 
bị rất nặng, gầy sút nhanh và chết. 

Chữa bệnh : Tiêm vào thanh quản dung dịch xalixilat- 
natri 5% với liều lượng 1-2ml. Tiêm qua lỗ hầu khí vào khí 
quần. Có thể tiêm dung địch cồn iốt 10%. Pha nước (tỷ lệ I : 
1000) vào khí quản liều dùng 5ml cho 1 kg thể trọng. 

Bệnh giun tròn tetrameres fIssspina. 

Giun tròn này con đực thường có dạng như sợi chỉ, con 
cái thân tròn. Khi còn sống giun có màu đỏ, ở đầu và đuôi 
thấy nhô ra mũi nhọn. Con đực dài 3-4mm, con cái đài 2.4- 
4mm và rộng 1,3-2mm. Trứng dài 0,843-0,057mm và rộng 
0.025-0,032mm. Giun thường ký sinh trong dạ đày tuyến của 
vịt và ngỗng. Bệnh này rất phổ biến khắp nơi ký chủ trung 
gian là một loài giáp xác. Vịt mắc bệnh đo ăn phải giáp xác 
có nhiễm ấu trùng. Sự phát triển của giun đến giai đoạn thành 
thục ở trong cơ thể vịt là 18 ngày. 

Khi vịt ăn phải ấu trùng sau 16-24 giờ sẽ xâm nhập vào 
đường tuyến của dạ dày tuyến. Ngày thứ 12 con đực chui vào 
lòng dạ dày, con cái vẫn nằm lại trong tuyến và gây viêm dạ dày 
cata; thoát hóa và teo mô tuyến dẫn đến phá hủy chức năng dạ 
dày tuyến. Niêm mạc ruột viêm cata, đạ dày bị phù thũng, thanh 
mạc bị sưng gây ra rối loạn chức năng tiêu hóa. Con vật sút 
nhanh, bị nhiễm bệnh nặng vịt bị chết. 

Phòng và chữa bệnh : 


190 


Chữa bệnh bằng Tetraclorua cacbon rất có hiệu lựa, 2ml 
cho 1 kg thể trọng, tiêm vào diều hoặc cho uống, có thể dùng 
fênontiazin với liều 0,5 cho 1 kg thể trọng. | 

Phòng bệnh bằng cách nuôi vịt con tách khỏi vịt lớn trên 
hồ nước sạch và mới. 

Bệnh gian Physocephalosts 

Giai đoạn thành thục của loài giun này ký sinh ở trong 
đạ dày lợn và ký chủ trung gian là gà, vịt, ngỗng. Trứng có 
mang ấu trùng và thải theo phân lợn ra ngoài, ký chủ trung 
gian là bọ hung ăn phân nuốt phải trứng đó. Trong đường tiêu 
hóa của bọ hung ấu trùng tra khỏi lớp vỏ, ở trong xoang thân 
bọ hung 35-40 ngày là có thể gây bệnh được. Lợn bị nhiễm là - 
do ăn phải bọ hung có mang ấu trùng giun này. Nếu gà, vịt, 
ngỗng ăn phải bọ hung phân nhiễm trùng thì ấu trùng không 
phát triển được mà là nơi tàng trữ ấu trùng xâm nhập vào 
đường tiêu hóa, gan, màng treo ruột... h 

Gà có thể bị nhiễm giun này với tỷ lệ 97,2%, vịt : 25,2% 
và ngỗng : 5,5%. Trong có thể gia cầm bị nhiễm giun, sự hoạt 
động bình thường của mô gan, thận, tuyến tạng màng bao tim, 
dịch hoàn bị phá hủy. 

Phòng bệnh : Không cho gà vịt tiếp xúc với lợn, khi 
chăn vịt không cho ở gần chuồng lợn. Không cho gà vịt ăn các 
cơ quan bên trong của lợn bị nhiễm giun. 

Bệnh gian tóc Capillaridosis 

Vịt có thể bị nhiễm trực tiếp giun này hoặc có sự tham 
gia của giun đất. Trứng của giun do gà vịt thải ra có thể phát 


101 


triển trực tiếp (có loài phát triển qua giun đất) vịt ăn phải sẽ 
bị nhiễm bệnh. : 

Giun này gây bệnh nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cường 
độ nhiễm bệnh. Khi nhiễm nặng thì vịt bị rối loạn tiêu hóa rõ 
rệt. Chỉ 12 ngày sau bị nhiễm phân loãng lẫn vết mầu, vịt 
không theo kịp đàn, đứng lại một chỗ, lông xung quanh lỗ 
huyệt xù ra dính bết phân loãng, con vật gây yếu và có thể 
chết. 

Mổ xác vịt thấy đường ruột bị viêm cấp tính và mãn tính 
. thành ruột sung phù thũng với nhiều điểm xuất huyết. 

Phòng bệnh : rất khó khăn vì chu kỳ phát triển do nhiễm 
bệnh gây bệnh khác nhau nên diễn ra cũng rất khác nhau 
bằng con đường trực tiếp hoặc gián tiếp qua giun đất. Hàng 
ngày phải dọn vệ sinh chuồng sạch sẽ, tiêu độc, ủ phân cẩn 
thận. | 

Chữa bệnh : Tốt nhất là dùng fenontiazin, liều dùng 0,5- 
lg cho Ikg thể trọng. 

Bệnh giun đầu gai : 

Bệnh giun đầu gai ký sinh ở vịt thường gây hai bệnh sat 


- Bệnh giun đầu gai polymorphus magnus 

Giun này thường ký sinh trong ruột non của vịt nhà và vịt 
trời, ngỗng trời và các loài chim trời biết bơi lội. Con đực đài 
9,5-11mm, con cái đài 12,4-14,7mm, phần trước thân giun mở 
rộng có nhiều gai. 

Trứng của giun theo phân vịt ra ngoài, nếu trứng gặp vật 
chủ trung gian là loài giáp xác Gammarus liacustris thì mới 

102 


phát triển, nếu không thì không phát triển. Trong ruột giáp 
xác qua 3 giai đoạn trứng phát triển trở thành ấu trùng gây 
bệnh, thời gian đó mất 54-60 ngày. Vịt ăn phải giáp xác bị 
nhiễm ấu trùng thì mắc bệnh và giun thành thục trong cơ thể 
vịt từ 27-30 ngày. 

Trong cơ thể vịt mắc bệnh giun đầu gai cắm chặt vòi 
vào niêm mạc ruột nhờ nhiều chiếc gai làm phá huỷ nhiều 
mô, tăng các mô liên kết, hình thành các nốt cứng, những 
nốt này nhô ra ngoài bể mặt thanh mạc thành những u 
trắng. Bệnh nặng giun có thể phá huỷ chức năng co bóp 
của ruột, có thể gây viêm nhiễm trùng làm vịt chết, 

Chữa bệnh : Dùng tetxaclorua cacbon 2ml cho Ikg thể 
trọng. l 

Phòng bệnh : Ao hồ bị nhiễm bệnh không nền nuôi 
Vịt vì loài giáp xác sống không quá 2 năm, nên cứ 2 năm 
phảt thay ao hồ một lần. 

Bệnh giun đầu gai Filicollis anatis: 

Loại giun đầu gai này nhỏ, hình bầu dục, màu trắng 
vàng, con đực đài 6-8,6mm, con cái 20-26. Giun ký sinh trong ' 
ruột của vịt và cả vịt trời, thiên nga, chim bơi lội. 

Trứng giun thải ra theo phân vịt nếu bị loài 
Asellusaquaticus nuốt thì phát triển thành ấu trùng qua các 
giai đoạn, trong khoảng 25-40 ngày là nó gây nhiễm cho vịt 
được, 

Khi vịt nuốt phải Asellus aquticus có ấu trùng giun đầu 
gai ở giai đoạn gây nhiễm thì nó sẽ mắc bệnh giun này. 


103 


Giun gây bệnh nặng nhẹ cho vịt tùy thuộc vào cường độ 
cảm nhiễm, nó ký sinh ở ruột non của vịt, bám chặt vào thành 
ruột bằng các gai. (7 ngày sau giun cái nằm hẳn trong ruột). 

Nó phát triển qua 3 giai đoạn ở thành ruột con vịt phá 
hủy hoạt động của ruột và có thể làm vịt chết. 

Chữa bệnh có thể dùng tetraclorua cacbon 2ml cho 
Ikg thể trọng. 

c) Bệnh do đĩa gây nên cho vịt. 

Bệnh do giống đỉa Protoclopsis tessulata gây ra, giống 
đỉa này tương đối lớn, dài 50mm, màu xanh sóng. Thân đỉa co 
giãn nên có khi thì dày, khi co lại thì tròn. Đầu đỉa có giác nhỏ 
bao quanh lỗ miệng và vòi. 

Đỉa mẹ để các kén trứng trên các tảng đá hoặc các vật 
cứng dưới đáy ao, hồ, sông ngòi nước ngọt, sau đó phủ một lớp 
kén để bảo vệ trứng khỏi bị tác động bên ngoài. Sau 10 ngày 
đỉa con chui ra khỏi trứng, chúng cố định lâu ở phía đưới bụng 
cạnh sườn của đỉa mẹ. 


Đĩa con sẽ hút máu của vịt ngỗng để đạt tới giai đoạn 


trưởng thành. * 

Đỉa có khả năng thu nhận cảm giác rung nên khi vịt 
nhúng mỏ xuống nước gây nên sự đao dộng, đỉa vận động tìm 
đến ngay nơi vịt bơi. Đỉa còn phát triển cảm giác đối với ánh 
sáng. Vì vậy sự xuất hiện bóng đen của đầu vịt trên mặt nước 
cũng gây sự hoạt động tích cực của đỉa, 

Đỉa thường xâm nhập vào mỏ vịt, cố định ở đây hoặc đi 
thẳng vào cổ họng hoặc đi vào xoang miệng rồi vào xoang 
mũi. Đỉa có thể bám vào đa của vịt để hút máu. 

104 


Đỉa ký sinh trong xoang mũi vịt, có thể gây tắc phần 
xoang làm cho vịt khó thở, mệt mỏi. Nếu quan sát thì thấy. vịt 
lắc đầu, lấy chân móc lỗ mũi có khi máu chảy ra từ xoang 
miệng và mũi. : 

Đỉa ký sinh trong khí quản, hút máu khiến cho vịt ngạt 
thở vì tắc khí quản. Đỉa còn có thể ký sinh trong xoang kết 
mạc hoặc trong mắt, nhãn cầu mắt bị thân đỉa cho lấp một 
phần hoặc hoàn toàn. Đỉa vào xoang sọ của vịt sẽ phá hủy 
quá trình hoạt động của hệ thống thần kinh. Vịt có thể bị bại 
liệt, bỗng ngã trên mặt đất, đầu nghẹo về phía sau và qua một 
thời gian thì chết. 

Chữa bệnh : Nếu vịt bị tổn thương xoang mũi thì rửa 
bằng dung dịch muối 10% hoặc dung dịch focmon 13%. Khi 
nhỏ thuốc vào đỉa tự bò ra hoặc chết rồi vịt tự giải phóng ra. 

Cần chữa kịp thời vào giai đoạn đầu khi đỉa vừa xâm 
nhập vào chưa gây tổn thương nặng. 

3. Bệnh ngộ độc: 

Bệnh thường xảy ra trong chăn nuôi vịt, nuôi nhốt tập 
trung và nhất là nuôi vịt chăn thả do dễ có điều kiện tiếp xúc 
giữa vịt với các chất ngộ độc. Có nhiều trường hợp ngộ độc do 
thức ăn động vật, thực vật có chứa các chất độc, có các trường 
hợp ngộ độc do các loại thuốc trừ sâu diệt côn trùng, diệt có 
đại, các chất khoán do bón phân hóa học, hoặc cũng có thể là 
đo muối ăn... Người chăn nuôi cần phải biết nguyên nhân gây 
ngộ độc do đâu để có biện pháp ngăn ngừa và chữa. Vịt đi 
chăn thả có thể đo độc có thể lẫn vào thức ăn xanh khiến cho 
vịt ăn phải mà bị ngộ độc. : 


105 


Khô đâu, thức ăn ủ chua cũng có thể làm cho vịt ngộ 
độc. Sau đây là một số bệnh ngộ độc của vịt thường hay mắc. 

- Ngộ độc muối ăn. 

Do cho vịt ăn bột cá mặn, thức ăn thừa của nhà ăn, dưa 
muối, cà chua muối.. Ngộ độc muối còn do chăn vịt và nhốt 
vịt trong nước biển có nông độ muối cao 0,7%. 

Tác hại của ngộ độc muối là do mông độ natri, thường 
xuyên có trong cơ thể khác nhau. Do có sự khác nhau về áp 
suất thẩm thấu trong các tế bào của nó với môi trường xung: 
quanh nó, dung dịch ưu trương sẽ làm biến đổi hình dáng tế 
bào (bị teo lại), phá hủy cấu tạo của tế bào, phá hủy khả năng 
vận chuyện oxi của hồng cầu. 

Vịt bị ngộ độc muối ăn thường khát nước đữ đội, đau 
đớn, đầu lắc lư một cách đặc biệt, phân loãng, tối loạn hô 
hấp. 

Chữa bệnh : cho uống nhiều nước, các loại đầu nhờn. 

- Ngộ độc hạt vòi voi : 

Vôi voi là một loại cỏ dải mọc khắp nơi. Vòi voi đang Tạ. 
gu: là loại thực vật độc. Vịt ăn các loại yến mạch, lứa mì, kê,* 
nếu có lẫn hạt vòi voi thì sẽ bị ngộ độc. 

Mức độ ngộ độc của hạt vòi voi tùy thuộc vào hàm 
lượng ancaloit thường tác động lên gan, đại não trước. Vịt 
kém ăn, mệt mối toàn thân, sưng các niêm mạc, rối loạn tiêu 
hóa, phân có màu đất thô, tích nước trong xoang bụng gầy 
yếu. Khi có triệu chứng rõ thì chữa sẽ không có kết quả. 


106 


- Ngộ độc khoai tây: 

Khi vịt ăn phải vỏ, bã mầm khoai tây bị hỏng, khoai tây 
dự trữ mọc mần, hoặc khoai tây mọc mẫn trên đồng ruộng ra 
chổi xanh thì sẽ bị ngộ độc. Độc tính của khoai tây là do chất 
glucozit ancaloit xolanin tạo ra ở khoai tây. Hàm lượng 
xolanin có rất cao ở trong các củ khoai tây non khi nảy mâm 
xanh hoặc bị thối khi để ngoài ánh sáng mặt trời. 

Khi vịt mới bị ngộ độc còn nhẹ, có thể thấy nó đau đớn 
đo nó bị viêm đạ dày và ruột, ỉa chảy. BỊ nặng (khi xolanin 
ức chế thần kinh trung ương) vịt có thể bị bại hệt hoạt động bị 
phá hủy. 

Khi vịt chết mổ xác thấy máu dạ dày, ruột, sưng niêm 
mạc, chất chứa trong ruột, đạ đầy có màu máu. Thân bị viêm, 
gan bị thoái hóa. 

Chữa bệnh : Vịt giống bị ngộ độc thụt rửa diều, cho 
uống các chất hấp thụ, tốt nhất là bột than động vật hoặc thực 
vật. Sau đó, cho uống các chất chát, chất nhờn, chất kích 
thích. 

Phòng bệnh : Không cho vịt ăn khoai tây hư hỏng, thối. 
Nếu khoai hỏng nhẹ cân nấu chín mới cho vịt ăn, 

- Ngộ độc hạt thầu đầu: | 

Thâầu dâu ở nước ta được trồng khắp nơi gò bãi... để làm 
thuốc, thu đầu thầu dâu, 


Khi vịt ăn phải vỏ hạt thầu đầu, hoặc cho ăn khô đầu 
thấu dâu có lẫn vỏ hạt thì sẽ bị ngộ độc. Chất độc thầu dâu là 
do toxanbumin rixin và ancabit rixinin, Chất toxanbuminrixi 
độc nhất, nó được tạo nên ở vỏ hạt thầu dầu. 

10? 


Khi vịt ăn phải vỏ thầu dâu bị ngộ độc thì sau vài B1Ờ 
chất độc gây ngưng kết hổng cầu, gây phá hủy tuần hoàn mao 
mạch trong niêm mạc đường tiêu hóa, trong não và Các cơ 
quan khác, gây xuất huyết và tắc mạch. 

Vịt bị ngộ độc ỉa chảy ra máu (vọt cân câu), bị rối loạn 
tim và hô hấp có hiện tượng co giật. 

- Ngộ độc hạt cây bông: 

Bị xảy ra khi khẩu phân thức ăn của vịt chỉ đơn độc có 
khô đầu hạt bông, không có các loại khô dầu khác hoặc đậu 
tương để thay thế. Ngộ độc là đo chất độc goxipon chứa trong 
khô dầu hạt cây bông gây ra. 

Gôxipon gây độc bằng cách kích thích hệ thống thần 
kinh các cơ yếu ớt, niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương, 
hoạt động hô hấp và tuần hoàn bị phá hủy, nếu là mạn tính thì 
có hiện tượng ỉa chảy. Khi vịt chết mổ xác ra thấy niêm mạc 
đường tiêu hóa và trong phổi bị viêm, tìm gan, phổi thoái hóa. 

Chữa bệnh : Cho vịt ăn các loại thuốc bảo vệ niêm mạc, 
thuốc kích thích có nhiều chất tamin. 


- Ngộ độc do ăn thức ăn ôi mốc: 


Khi vịt ăn thức ăn ôi mốc bị ngộ độc là do trong thức ăn 
này có các loại nấm có hại như : mốc trắng (mucor), nấm mốc 
xanh (rhizopus, aspcrgillus), nấm hình sợi (pcnicillinium). 
Thức ăn có mùi thối hay chua thì nấm mốc thay đổi màu sắc: 
màu trắng xậm do nấm rhizopus, màu xám đậm do nấm 
pcnicillinnium và aspcrgilius. 


108 


Thức ăn ăn khi bị nấm mốc nặng thường bị vón thành 
từng cục, biến đối trạng thái, thành phân hóa học bị phân hủy, 
do đó tính chất hóa học và sinh học của thức ăn bị thay đổi. 

Khi vịt ăn những thức ăn đó bị ngộ độc, chất độc làm tổn . 
thương dạ dày, ruột, thân, hệ thống thần kinh trung ương, gây rối 
loạn hô hấp và hoạt động của tim. Vịt có thể ỉ chảy, phân có lẫn 
máu, có triệu chứng thần kinh (bại liệt, co giật). Mổ xác vịt chết 
thấy bị xung huyết mô bào đại não, viêm thận phổi, thoái hóa 
gan và cơ tim, 

Chữa bệnh : Thụt rửa bằng dung dịch thuốc tím, bằng 
nước có lẫn than, sau đó cho uống các hợp chất có chứa tinin. 

4. Bệnh thiếu chất khoáng 

Bệnh thiêu chất khoáng là do thức ăn thiếu muối, canxi, 
phốtpho, natr:.. làm cho quá trình trao đổi prouit, gluxit, lipit bị 
phá hủy. 

Ở vịt bệnh phát triển vào lứa tuổi còn nhỏ. Con vật lớn 
chậm, kém mọc lông bị đau chân, đáng đi xiêu vẹo, các khớp 
chân sưng, chân cong quẹo, vịt kém hoạt động, thường nằm 
một chổ, cách rũ. 

Phòng và chữa bệnh : Tăng chất khoáng trong khẩu 
phần ăn, bổ sung trực tiếp các thức ăn khoáng như bột xương, 
phấn, tro củi, muối ăn... - 

Ngoài ra phải cho nó ăn thêm thức ăn giàu vitamin, 

5. Bệnh trụi lông ở vịt (apteriosis) 

Bệnh này xảy ra khi thấy vịt con mọc lông kém hoặc 

hoàn toàn không có lông. Bình thường vịt con mọc lông rất 


109 


nhanh. Khi vịt con nổ ra lông tơ phủ kín toàn thân, đó không ` 
phải là lông thật sự mà là các đỉnh của lông ống, lông tơ được 
hình thành. Sau đó các nang lông bắt đầu phát triển mạnh, từ 
các nang lông này, lông ống và lông tơ bắt đầu mọc trong khi 
đó các lông tơ phôi nằm trên các đỉnh của nang lông dẫn dần 
rụng đi. Ở vịt con, quá trình thay lông tơ phôi bằng lông ống 
diễn ra trước 30 ngày tuổi. Thường vào lúc 60 ngày tuổi vịt 
mọc đủ lông. 

Quá trình phát triển của lông có liên quan đến sự phát 
triển của tuyến phao câu, tuyến này có chất dịch làm trơn. 
lông để vịt khỏi bị ướt. Tuyến phao câu thường phát triển vào 
ngày tuổi thứ 25. Sau đó vịt thay lông theo chu kỳ. Thời kỳ 
thay lông thứ nhất vào giai đoạn từ 2-4 tháng tuổi. Quá trình 
thay lông và sự phát triển của lông phụ thuộc vào tình trạng 
của hệ thống thần kinh, tuyến giáp trạng và tuyến sinh dục, 
cùng với điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, thức ăn của vịt. 

Thiếu hể ao, nuồi nhốt vịt trong chuồng chật chội, ẩm 
ướt, vệ sinh kém, không thả ra hổ ao, nhốt vịt trong chuống 
quá 15-18 ngày, đều có thể dẫn đến tình trạng chậm mọc. 
lông. " 

Nếu là do thức ăn thiếu chất dinh đưỡng, nhất là loại 
protit có axit amin chứa lưu huỳnh và các vitamin Á và nhóm 
Bệnh thì sự mọc lông sẽ bị kìm hảm hoặc đình trệ shoần toàn. 

Khi thiếu vitamin A thì chức năng tuyến phao câu bị rối 
loạn làm cho sự tiết dầu bị ngưng và lông bị ướt. 


110 


Khi mắc bệnh thì vịt 40-60 ngày tuổi, có khi cả vịt lớn, 
có ít lông hoặc không có lông. Lông phôi đã rụng nhưng lông 
ống không mọc. Có một số vịt ở trên cánh, đuôi, cổ chỉ thấy 
phát triển các mâm lông ống, da bị xung huyết nặng, đôi khi 
chảy máu. Vịt dễ bị chết rét, bệnh thường mắc vào cuối mùa 
hè, cũng có khi vào mùa xuân. 


Phòng bệnh: Nuôi đưỡng chăm sóc tốt, cho ăn đây đủ 
các chất dinh dưỡng. Cho vịt ăn thêm các loại khô dầu và 
thức ăn có chứa lưu huỳnh. Nuôi vịt phải có hổ ao, sông ngòi 
để chăn thả. Vì nguồn nước có ảnh hưởng tốt đến sự trưởng 
thành của lông, cho nên cần phải cho vịt tiếp xúc với nước, 
vận động dưới nước (nhằm tăng cường sự phát triển của tuyến 
phao câu). 


111 


* LỢI : 

Chăn nuôi vịt đem lại cho ta một số lợi ích: 

1. Vịt là loài vật thuần hóa đã lâu, ít mẫn cảm với bệnh 
tật, nuôi trong những điều kiện rất khác nhau cũng đều thích 
ứng tuy bằng những phương pháp chăn nuôi rất khác biệt từ 
chăn nuôi gia đình đến chăn nuôi công nghiệp 

2. Vịt mái rất mắn đẻ, bắt đầu sinh sản rất sớm từ năm 
tháng tuổi, đẻ được nhiều trứng lớn màu xanh đối với nhiều 
giống nhưng lại có màu trắng đẹp đối với ba giống chuyên 
trứng: vịt đẻ trứng ổn định hơn gà nhờ trọng lượng của vịt cao 
hơn và nhờ đặc tính đêu đặn trong chu kỳ sinh sản của vịt. 

3. Vịt thịt nuôi cho phép giết thịt ở tuần lễ tuổi thứ tám 
hay thứ mười hai, tạo được những vịt thịt nặng 1,8 đến 3kg 
hơi. 

4. Thức ăn của vịt dễ kiếm và kinh tế hơn của gà vì 
không những vịt ưa thích thức ăn thô hơn và ít đắt tiền hơn mà 
sử dụng được rất tốt cổ ở cánh đồng, các loài vật nhỏ như côn 
trùng, phù du sinh vật gặp trên cỏ ở đường đi, ở ven bờ „ 
mương, ở ven suối... Vịt còn có thể tìm thức ăn rất xa nơi ở khi ˆ 
lặn lội theo sông ngòi, ao. 

5. Vì khả năng chuyển hóa thức ăn, tức là chuyền giá trị 
thức ăn cần thiết để sinh sản ra một kg thịt hay một kg trứng, 
vịt là loại loài vật tốt nhất trong các loài gia cầm: vịt có khả 
năng chuyển hóa rất cao thức ăn thô và nhất là các loại thức 
ăn phế phẩm nhưng lại có giá trị đinh dưỡng cao và có hương 
vị dễ ăn. 


113 


6. Vịt cho phép sử dụng rất kinh tế các cánh đồng ẩm 
ướt hoặc nơi nhiều ao hổ không thích ứng cho việc chăn nuôi 
gà. . 

7. Cuối cùng không nên quên vịt là loài vật thông minh, 
có kỹ luật, tiếp thu được các thói quen thông thường và cách 
huấn luyện cũng dễ dàng. 

* HẠI : 

Vịt có ba điều hại : 

1. Đây là loài vật ồn ào. 

2. Làm bẩn nhiều vì khối lượng phân lớn bài tiết ra. 

3. Chỉ có thể nuôi một cách cổ điển là nuôi từng đàn 
nhỏ từ hai mươi đến năm mươi vịt mỗi nhà và sinh sản phải 
có rnột đực cho năm hay sáu mái. 

HƯỚNG DẪN : 

So sánh lợi và hại của vịt trên đây, người ta tổ chức 
chăn nuôi vịt khi chắc sẽ tiêu thụ tốt theo hướng sau : 

Sản xuất vịt thịt mười tuần lễ tuổi cân nặng khoảng X. 

Sản xuất trứng dùng cho các hàng bánh kẹo. 

Nên tổ chức chăn nuôi vịt ở nơi không thuận tiện cho 
việc chăn nuôi gà như ở chổ đất ẩm ướt hoặc nơi có nhiều ao 
hồ. 

Vịt là loại gia câm thích hợp cho người nghèo vì dễ sản 
xuất ra trứng và thịt, vịt chỉ cần loại thức ăn không quá đắt tiền 
: không có giá trị lắm ở tất cả các cánh đồng, sục tìm được hạt 
ngũ cốc rơi vải. 


;? 


114 


Để dùng trong gia đình, loại trứng xanh không phải là 

_ điều trở ngại và loại trứng có màu không được chuộng này 
được bù lại là sản xuất từ một giống tốt vì mắn đẻ, đẻ sớm và 
đẻ thường xuyên. 


GIỐNG 
I. GIỐNG VỊT TRỨNG : 

Giống coureur indien. 

Đây là một loài vịt nhẹ, thân rất dài, hình gần như thẳng 
đứng, đầu giống như cán dù, đi không lúc lắc nhưng thân rất 
thẳng, màu lông xám, trắng hay đen. Vịt trưởng thành nặng 
khoảng 2 kg, điểu đó cho thấy thể trọng rất nhẹ nên việc tiêu 
thụ trên thị trường có khó khăn vì vịt mười hai tuần lễ tuổi chỉ 
nặng dưới lkg. 

Người ta gọi giống couteur indien là giống vịt Leghorn 
vì đặc điểm đẻ trứng của nó. Đã từ lâu vịt này chiếm giải 
quán quân về đẻ trứng cho đến mãi gần đây, ở một số vùng 
nó mới thua kém giống kaki campbell là giống vịt được chọn 
lọc tốt nhất hiện nay trên thế giới. 


Có chủng coureur inđien: một chúng khỏe thân dài, thân 
hình thẳng đứng. Một chủng hơi lùn, thân ít mảnh khẳnh và 
kém thẳng đứng hơn... 

Trong chăn nuôi chọn lọc, người ta thu được hàng năm 
một vịt mát 80 đến 200 trứng nặng 70 đến 80g. Mức kỷ lục 
của thế giới đạt 300 đến 360 trứng. Người ta có nói rằng ở Hà 
Lan có một vịt mái đẻ 380 trứng trong 380 ngày. 


115 


¬¬ nh 


Giống courour inđien không những là giống sản xuất 
nhiều trứng mà còn là giống đẻ trứng sớm, thay lông nhanh, 
đẻ sai. Giống này nuôi càng kinh tế nếu như chổ chăn nuôi 
rộng rãi. Đó là giống vịt năng động cạnh các ưu điểm nổi bật 
kể trên, cân chứ ý là loài vịt này có tốc độ phát triển trung 
bình và tình hình hơi nhát sợ. 

Giống kaki campball : 

Giống này do có Campbell tạo ra bằng cách cho lai giữa 
giống coureur indien vàng nổi tiếng vể để sai với giống 
Royen trắng sáng có đặc điểm thân hình tròn trặn và vỗ béo 
dễ dàng và sau đó với giống vịt trời có đặc điểm thuần chủng 
và sống linh hoạt. 

Giống Kaki campbell có thân hình to khỏe, hôi nở 
nang; vịt con nặng 1,8kg ở tám đến mười tuần lễ và có thể đạt 
2,2 đến 2,5kg sau khi vỗ béo. Vịt mái có màu kaki toàn thân 
còn vịt trống có sọc màu đồng trên cánh, đầu, cổ, và đuôi. 

Sản lượng hàng năm trong chăn nuôi chọn lọc mỗi vịt 
cho 2000 trứng. Vịt mái đẻ kỷ lục cao nhất quá 300 trứng. sã 
xứ Ecosse có một vịt mái đạt tới 357 trứng trong một năm ;* 
trứng cân nặng 60-80g và vỏ có màu trắng đẹp. Tuy chất 
lượng thụ tinh rất mau và đến tuần tuổi thứ mười hai vịt có thể 
làm thịt được. Thuận lợi nhất của giống vịt là một giống vịt 
mới tạo được, hướng chọn lọc chủ yếu là đẻ trứng chứ không 
phải là hướng thịt cho nên các kỷ lục về đẻ trứng ngày càng 
cao và càng nhiều con đạt được. 


116 


Orpingion - 

Giống vịt này là đo Cook tạo ra. Đổng thời Cook cũng 
là người tạo ra giống gà Orpington. Vịt này có nguôn gốc lai 
tạo chéo giữa giống Rouen và giống Aylesbury cho trọng 
lượng khá, lai với giống coureur indien có giá trị về đẻ trứng 
và giống Cayuga có giá trị về đẻ trứng và cả trọng lượng. 

Orpinglon là giống vịt màu lông vàng; con trống nặng 
3kg có mỏ và giái tai màu đỏ da cam, sức đẻ trứng được 120 
đến 200 trứng phần lớn màu trắng và cũng có một số vịt có 
màu xanh tùy theo sự lựa chọn không được kỹ. Giá trị chính 
của giống Orpinglon là tạo ra một giống vịt nặng 2kg hơi 
trong vòng tám tuần tuổi. 


So sánh các giống vịt trứng: 


Bảng dưới đây cho phép người chăn nuôi chọn một 
trong ba giống vịt chuyên trứng tầy theo nguyện vọng có 
trứng hay có vịt thịt con: 


Giống Giá trị đẻ 


trứng 


Màu 
v]t con - 
Ũ 
: 
+ 


Coureur indien 


Kaki Campbell 


Orpinglon Trắng có +++ 


khi xanh 


II GIỐNG VỊT THỊT : 

Rouen : con mái màu xám thâm cân nặng 3 đến 3,5kg. 
Con trống rất đẹp như trong tranh màu : có thể diễn tả như 
sau: từ đầu đến nửa cổ màu xanh ngọc bích, cổ có một vòng 
lông trắng, ngực và lưng màu xám đỏ thâm với các sọc, bụng 
màu xám trắng, cánh có từng băng màu xám với các ánh tím 
kèm hai băng nhỏ màu trắng, đuôi màu xám với bốn lông 
cong vút lên màu đen có ánh xanh; trọng lượng thay đổi từ 3,5 
đến 4kg. 

Đây là một nhóm gia cÂm sớm thành thục, giống thuần, 
đẻ kém, sức thụ tinh không cao nhưng thịt rất ngon. Nếu sinh 
giống thuẫn thì vịt con ở mười hai tuần tuổi đạt 2,5kg hoặc là 
cho lai với giống vịt trời cũng đạt được những con lai có trọng 
lượng gần được như vậy. 

Bắc Kinh -: 

Đây là một giống vịt lớn với thân hình to, thân đứng, có 
lông trắng kem: con trống cân nặng 4 đến 4,5kg; con mái cân 


nặng 3,5 đến 4kg. Vịt con nặng 2kg ở tám tuần tuổi và 2,5. 
đến 3kg ở mười hai tuân tuổi. Nói chung là đủ các tiêu chuẩn , 


để đạt giải quán quân về sẵn xuất thịt. Đây là một giống vịt 
sớm thành thục, giống thuần, chất lượng tốt, để trứng trung 
bình: 120 đến 150 trứng nặng 75 đến 90g nhưng vỏ trứng có 
màu xám xanh và vịt thành thục rồi như đẻ muộn. Vì vậy để 
cải tạo giống này người ta thường lai chéo với giống Coureur 
inđien để tạo nên sớm thành thục, nặng 2kg trong chín mười 
tuần tuổi và có đặc điểm đẻ sớm, đẻ sai hơn... 


* 


118 


4 - 


Vịt có yếm hay vịt Duclalr : 

Đây là kết quả của sự lai chéo giữa giống Rouen và 
giống vịt đen Cayuga. Vịt giống lông màu đen có ánh xanh 
với một giải yếm trắng to ở phần trước trên cổ; con mái có 
màu xám thâm với một chòm lông hình tròn có vân xám và 
một ức trắng. Đây là một giống vịt nhẹ cân, màu thịt hơi 
thâm, vỗ béo nhanh và là loại vịt trứng tốt giếng Rouen cha. 

Vũ xứ Nanies : 

Đây là một giống vịt ở đông tây tỉnh Nantes, thịt rất 
mền, nên là giống vịt được thị trường tiêu thụ ở thành phố 
Pari ưa thích. Đây là kết quả của sự lai chéo giữa giống vịt 
mái địa phương của tỉnh Nantes với giống vịt trời trống thụ 
tinh tự đo trên đồng lây. Vịt con nặng 1,5 đến 2,kg (xem phân 
vịt Barbares). 

Aylesbury : 

Đây là giống vịt có màu lông trắng, mỏ trắng, chân 
hồng và đẻ trứng tốt có vỏ màu trắng đẹp. 


Bourbourg : 

Đây là số vịt chọn lọc để tạo ra một bộ lông trắng, đẹp 
mịn, trang trọng và trong sáng. 

HL VỊT TRỜI BARBARIES: 

Còn gọi là vít gà tây, vịt câm hay vịt rượu nho. Đây là 
giống vịt khác biệt với giống vịt thuần nuôi trong nhà và khi 
lai với giống vịt nhà sẽ tạo ra những vịt con không sinh sản 
gọi là vị £a. 


119 


Giống vịt Barbaries nguồn gốc ở Nam Mỹ, có thân hình 
dài, lưng rộng, ngực nở, đầu có những cục bướu đỏ trên má, 
xung quanh mỏ và mắt. Một yếm giải thịt có thể nâng lên hạ 
xuống trên đâu trước mỏ. Lông có bốn màu : đen, trắng, trắng 
đen và xanh trắng. Vịt bay dễ dàng, kêu tiếng riêng như tiếng 
huyết sáo của loài thiên nga. Cuối cùng điều khác biệt với vịt 
nhà là trứng ấp 36 ngày. 

Nuôi dễ dàng và đây là giống vịt trong trang trại. VỊt 
lớn nặng 4 đến 4,5kg. Người ta có thể vỗ béo theo phương 
pháp riêng để có bộ gan to và béo. Sự lai chéo giữa giống 
Barbaries với giống vịt nhà tạo ra những vịt lai không sinh sản 
và nổi tiếng về thịt ngon và sinh ra bộ gan béo. Trong các kết 
quả về lai chéo người ta thấy giống Barbaries lai với giống 
Bắc kinh tạo ra được những con lai lớn nặng 5kg có thịt rất 
mềm. , 

Thường thường người ta dùng một vịt trống Barbaries lai 
vớimột vịt mái Bắc Kinh và không có trường hợp ngược lại để 


có một giống con khỏe, có thỂ nuôi trong lổng ấp và có một, 


thời gian ấp ngắn hơn tám đến mười lăm ngày tức là giảm 
thời gian cần thiết để sản xuất vịt con. Cần nhớ rằng vịt trống 
Barbaries không dễ giao phối; ta thường bắt được những vịt 
trống không chịu giao phối kể cả với vịt mái cũng giống với 
nó. 
THỨC ẤN 

Thức ăn của vịt thịt và vịt mái giống nhau như thức ăn 
của gà con và gà mái đẻ ngoại trừ ba phân rất quan trọng về 
mặt kinh tế sau đây: 


mm. 


._ Vịt cần thiết có một khối lượng lớn thức ăn và sử dụng tốt 


hơn gà các loại thức ăn thô nên có thể cho thức ăn có 
nhiều xơ như một lượng cám lớn vào trong thức ăn, kể cả 
thức ăn cho vịt con: 

Vịt sử dụng rất tốt thức ăn xanh, có thể ăn một khối 
lượng lớn các loại rau. 


.-_ VỊt nuôi tự do lúc nào cũng sục sạo kiếm ăn và với đôi 


mắt tỉnh tường phát hiện được môi rất nhỏ: sự tiêu thụ 
các loài côn tràng, các loài giáp xác, ốc sò nhỏ giúp cho 
vịt giảm yêu cầu cung cấp chất đạm. 


Những nhận xét trên đây cho ta khái niệm rằng cùng 


với phương pháp chăn nuôi vịt thâm canh công nghiệp ta có ' 


thể chăn nuôi vịt theo phương pháp quảng canh tự do và tiết 
kiệm được khoảng 50% thức ăn. 


sau: 


Công thức - 
Chăn nuôi vịt yêu cầu tối đa bốn công thức thức ăn như 


- _ Khẩu phần thức ăn vịt sơ sinh đến bốn tuần tuổi gồm 
những loại thức ăn hỗn hợp đầy đú thành phần. 

- _ Khẩu phần thức ăn tăng trưởng và vỗ béo cho vịt từ 
sáu đến mười hai tuần tuổi có thành phân hỗn hợp 
đây đú, 

khẩu phần thức ăn cho vịt mái đẻ gồm có thức ăn hỗn 

hợp và bỏ sung thêm thức ăn hạt. 

Khẩu phần thức ăn cho vịt trống có ĐMg ăn hỗn hợp và 

bổ sung thêm hạt. 


Xin cung cấp dưới đây một số công thức ăn của Hurd, 


chuyên gia chăn nuôi Mỹ về thức ăn nuôi vịt : 
1) Công thúc thức ăn hoàn chỉnh cho vũ sơ sinh: 


Bắp vàng 

33/75 

Cám gạo, cám mì 
Hỗn hợp rau 

Bánh dầu đậu nành 
Bột thịt 

Bội cỏ chạc ba 

Bột sữa không kem 
Bội sữa đường huyết thanh 
Phấn 

Muối 

Vitamin A và D 


34,5 


15 
25 


1,5 
0,5 


35 


1,5 
0,5 


2) Công thức thức ăn hoàn chỉnh và vỗ béo: 


Bắpvàng 


Cám mì 
Hỗn hợp rau 
Bánh dẫu đậu nành 
Bột thịt 
Bột cổ chạc ba 
Bột sữa không kem 
Huyết thanh đường 
Phấn 

Muối 
Vitamin A và D 


3) Công thức thức ăn bổ sung cho vũ mái để trứng: 
_ (thai phần của thức ăn kèm một phần thức ăn hạt) 


122 


39.25 
38,75 
15 


1,5 
0,5 


40. 


15 
VÀ) 
17,5 
6,25 
5 
1,75 
1,5 
0,5 


Bắp 


Cám 

Hỗn hợp rau 

Hạt lúa mạch 
Bánh dầu đỗ nành 
Bột cỏ chạc ba 

Bội sữa không kem 


Bột huyết thanh đường 


Phấn 
Muối 


Vitamin À và ID 


3,5 
0.5 


25 
3,5 
0,5 


23,75 


2,5 
3,5 
0,5 


4) Công thức thức ăn bỏ sung cho vũ trống làm việc: 
(hai phần loại thức ăn này và một phân loại thức ăn 


? 


Bắp 

Cám 

Hỗn hợp rau 

Bánh dầu đỗ tương 
Bột thịt 


. Bột có chạc ba 


B9! sữa không kem 
Hyết thanh đường 
Phấn 
Muối 


Sinh tố A và D 


2125 
15 
235 


22.5 
15 
25 
7,5 
5 


3,5 
0,5 


3) Hỗn hợp hat cho vĩ mái đề và vũ trống làm việc với tỉ 
lệ một phân hai và hai phần bột hỗn hơp bổ sung: 


Bắp vàng 40 65 40 40 40 
Lúa mì 50 35 40 40 40 
Hạt lúa mạch _— .—- 20 10 10 
Hạt lúa miến _. sxế đặn 10 BS 
Hạt mì đen -—- -—- c Sẽ 10 


Thực hành chế tạo thức ăn. 

Hình thái thức ăn - 

Thức ăn của vịt có thể trình bày dưới dạng bột hay dạng 
hột. Bột mì phải nhào cho ướt vì vịt vừa ăn vừa uống luôn. 
Hạt là hình thái tốt nhất cho người chăn nuôi mua các loại 
thức ăn cần thiết vì: 

- Giảm nhân công cần thiết chế biến thức ăn. 

- Giảm hao hụt. 

- Điều kiện vệ sinh tốt nhất có khả năng giảm sự tập 
trung của ruồi muỗi. 

Phân phốt thức ăn - 

Sau hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ nhịn đói, vịt con 
được ăn bốn đến năm lần mỗi ngày trong tuần lễ đâu, sau đó ba 
bốn lần trong ngày cho các tuần lễ tiếp sau. Chú ý khi vịt ăn no 
thì lấy máng ra. 

Vị mái tơ trước khi để cần tiếp thụ : 


124 


Chăn nuôi quảng canh : 

Buổi sáng cho ăn hạt. Cả ngày vịt bơi tìm thức ăn - buổi 
tối cho ăn một bánh cám ẩm. 

Chăn nuồi thâm cạnh : 


Thức ăn bột nhào bổ sung thêm thức ăn có hạt cho đạt tỈ 
lệ 50 phần bột nhào với 20 phần hạt. 

VỊ mái đề › . 

Theo phương pháp cổ truyền, vịt ăn bửa sáng một bánh 
bột cám ướt; bửa chiểu có bổ sung thêm hạt, phần con lại 
trong ngày kiếm thêm trên đồng cỏ. 

Theo phương pháp thâm canh hiện đại bửa sáng cho ăn. 
hai giờ thức ăn ướt có bổ sung hạt ngũ cốc, bửa chiều cũng 
cho ăn hai giờ nữa. (khối lượng thức ăn tiêu thụ gồm 90 phần 
thức ăn bột nghiền và 10 phần thức ăn hạt nguyên). 

Theo trường đại học nông nghiệp Harper Adams, 
người ta dùng các hộp đựng khoảng 30g hạt, khoảng 11 giờ 
dùng một nửa bánh bột ướt, buổi chiều đùng một nửa bánh 
còn lại có cho thêm 30g hạt. Sự tiêu thụ chung sẽ là 120g 
bánh bộ tẩm và 60g hạt mỗi ngày. 

Yếu tố vệ sinh : 

Người ta thường để nước thuận lợi cho vịt và trong 
chăn nuôi tự do vịt rất thích nước trong mọi trường hợp vì 
không những tìm được trong nước các phu du sinh vật mà 
còn các loài vật nhỏ, các loài thực vật nhỏ giúp cho vịt 
thỏa mãn các yêu cầu thức ăn. Nhưng để nước tự do chưa 
phải là thật cần thiết mà trong chăn nuôi vịt bằng cách 


125 


quây trong khu vực nhỏ, luôn luôn vịt phải có nước uống 
trong và sạch nghĩa là được thay đổi bốn năm lẩn trong 
ngày. Máng nước phải đủ để bố trí vịt con ngâm toàn bộ 
mỏ vào và phải có cách ngăn chặn không cho vịt đưa cả 
mỏ hoặc chân quấy sục lên. Người ta có thể dùng máng 
nước theo kiểu dưới đây. Xung quanh vòng tròn của máng 
vừa để tiết kiện vừa để giữ sạch nước ta nên luôn luồn 
cho các vỏ sò, ống, phấn vồi và cát mịn. 

* Chú ý : 

Vịt là loài tham ăn nên ấn định khẩu phần, nếu không 
nó sẽ ăn đến chết và cũng nên nhắc rằng cho ăn quá thừa dễ 
nguy hiểm. 


CHĂN NUÔI 


Ơ. 

Ngược 6ï: nuôi gà là phải nuôi ở nơi khô ráo, chăn nuôi vịt 
cần phải nơi đất ẩm ướt thường xuyên và nếu người chăn nuôi có 
một khoảnh đất lỗi lõm thì nên đành chỗ cao cho gà, chổ thấp: _ 
cho vịt. 

Trái với gà, không nên nuôi vịt thành từng đàn quá 
lớn. Nên giảm bớt đàn có số lượng đông nhất là đối với 
giống Coureur indien rổi đến giống kaki Campbell và 
Orpington. Qua điểm này có khi cũng cân xem lại hiện nay 
so với ngành chăn nuôi của Mỹ, Anh và một số thành tựu ở 
Pháp (Ở nước ta đã có nơi nuôi hàng nghìn con kaki 
campbell - người địch ), vịt đễ nhát Sợ nền điều khiển dị 


126 


chuyển cân nhẹ nhàng. Người chăn nuôi có kinh nghiệm 
với cử chỉ mực thước đễ đàng đi lại giữa đàn vịt mà không 
làm cho nó hoảng sợ. 

Vào tháng thứ nhất vịt con cần được bảo vệ kỹ vì sợ 
lạnh cần phải nhốt vịt trong một phòng ấm áp nhưng phải rất 
chú ý vì dễ bị ngạt hơi vì do vịt nằm tím tụm lại, chồng chất 
lên nhau như hình kim tự tháp, số vịt nằm đưới su có thể 
chết vì ngạt thở. 

Sau một tháng nên giữ vịt trong một túp lu sơ sài có 
nền khô, rơm lót ổ cần thay đổi luôn vì vịt bài tiết nhiều phân 
nước và nhão dính. Chổ ở đơn giản vì vịt ít phân tán xung 
quanh. : 
Vịt ở trong một cánh đồng cỏ để vịt non bất kỳ lúc nào 
cũng ra ăn được miễn là không nên quá số lượng 20Ocon trên 
một hecta vì ở nơi quá hẹp màng bàn chân của vịt đẫm đi 
dẫm lại làm đất thành một lớp bùn nhão hại cho cổ sinh 
trưởng và ngăn cẩn đòng nước chảy. Trong đồng cỏ cần có 
cây bóng mát để che cho vịt đỡ nắng gắt, tốt nhất là cạnh , 
đồng cỏ lại có một khúc sông hay một cái ao lớn. Cũng cần 
biết rằng không nhất thiết phải có nước mới nuôi được vịt 
miễn là cho thường xuyên nước mát và sạch trong máng sâu 
để vịt nhúng được cả đâu hoặc thân vào thì nuôi dễ dàng được 
vịt. Chăn nuôi nơi thiếu nước còn tốt hơn là nuôi nơi ao hổ 
bẩn hay sông bùn lây hoặc nơi thải nước bẩn vì phân rác chảy 
ra đây chính là nguồn gốc gây nhiều bệnh khác nhau. 

Sinh sẩn : 

Thụ tính - 


127 


Muốn thụ tỉnh có kết quả tốt, người ta dùng một đực cho ; 
năm đến sáu mái. Nên cho vịt để bắt đầu vào tháng tư, Nơi - 
nuôi vịt đẻ tốt nhất là nơi có đồng cổ và một khúc sông, vịt : 
mái sẽ sinh sản ở mức tối đa. 

Ấp: 

Thời gian trứng ấp là hai mươi lăm ngày trừ giống 
Barbaries kéo dài ba mươi sáu ngày. 

Cân nhấn mạnh là điểm mấu chốt so với trứng gà là độ 
ẩm khi vịt sắp nở phải cao hơn 80%. Có khi dùng bơm tay 
phun một dòng nước ẩm 40° thẳng lên vỏ trứng để giúp cho 
vịt nở tốt hơn. 

Chăn nuôi : 

Khi mới nở, vịt con rất xông xáo nên giữ vịt hai mươi 
bốn giờ trong ấm và trong tối. Có thể chăn nuôi bằng cách 
nuôi vịt con cùng với một vịt mái hay một gà tây mái. Nên lưu 
ý là gà mẹ có thể làm đàn con mệt vì dẫn con đi xa. 

Nuôi nhân tạo trong lồng ấp: 

Cho 100-150 ngày vịt con trong một phòng có kích „ 
thước 2m x 4m. Ôn độ trong phòng khoảng 20°C. Những ngày 
đầu cần đảm bảo ấm 38-40°C rồi dần dần hạ thấp nhiệt độ 
xuống khi tuổi vịt ngày càng cao. Vào ngày thứ 3 hay thứ 4, 
trở đi nên dùng một lưới mắt nhỏ quây quanh gian phòng để 
tránh cho vịt con đi lạc. 

Tuy vịt là loài vật được thuân hóa lâu nhưng vịt cũng rất 
dễ chết vào các tháng đầu tiên. Đó là những tháng gây nhiều 
tổn thất cho đàn cần chú ý sự đi lại của xịt, quản lý chăm sóc 
vịt khi trời quá nóng hoặc khi trời mưa. 

128 


Vịt thích nước và trong chăn nuôi tự nhiên, vỊt con có 
thể tắm rất sớm vì rhẹ sẽ tạo cho vịt con một lớp mở bảo vệ ' 
làm cho lông đỡ thấm nước. 


Trong chăn nuôi nhân tạo thì chỉ nên cho vịt con tắm từ 
tuân lễ tuổi thứ ba trở đi vì vịt con không có lớp mỡ bảo vệ 
này. Nước làm cho vật ướt, có thể nhiễm lạnh và chết cao. 
Như đã nói ở phần uống, không nên cho vịt con nhúng cả thân 
mình vào màng nước làm cho vịt bị nhiễm lạnh. Đối với vịt 
con người ta thường dùng loại máng nhỏ, thuận tiện cho vịt 
uống nước. Một số chuyên gia cho rằng cho vịt con tắm sớm 
là không tốt vì làm cứng cơ. Lớp da dây lên, ảnh hưởng đến 
việc phát triển thịt. 

Chăn HuÔi VỊ COHn : 

Nên giết thịt vịt con vào tuần lễ thứ tám đến thứ mười 
hai. Lúc đó vịt ở vào thời kỳ ấu /4. Cách chăn nuôi đơn giản, 
cần cho vịt ăn uống đúng khẩu phân kinh điển hay một trong 
các công thức ghi trong sách này. Ngoài ra, cần tạo cho vịt ở 
một khoảnh đất có cổ sạch, có lều quây kín thích ứng cho yêu 
câu vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên. 

Vào mười tuần lễ tuổi, khi vịt vừa chéo cánh, vịt đang 
thay lông tơ, trọng lượng thân thể bắt đầu đứng lại, nhu cầu 
đinh dưỡng cơ thể tăng lên là lúc giết thịt tốt nhất. 

Nếu như không giết thịt vào thời điểm đó thì phải chờ 
đến mười ba hay mười bốn tuần lễ tuổi mới giết thịt được vì 
giai đoạn này vịt mới phát triển đầy đủ. Như vậy thức ăn sẽ 
tiêu tốn 30 đến 50% mà thịt vịt không được mềm và ngon như 
giết vào thời kỳ ấm lá. : 


129 


Đẻ : 
Trứng vịt rất khác trứng gà. Vỏ trứng có khi trắng khi 
xanh nặng từ 50-80g (trọng lượng lòng đổ nặng từ 26-36g), 


X}NG ////// y 


tổng giá trị dinh dưỡng 115-130 calo thành phần hóa học của : 


trứng vịt giống như trứng gà nhưng béo hơn: chất béo 15% ˆ 


chứ không phải 12%. 


Vỏ trứng không thấm nước nên giúp ta rửa nhanh được . 


và vỏ lại khá chắc nên có thể đi chuyển xa, ít bị vở. Vỏ : 


trứng có nhiều lỗ thông khí cho nên mất nhanh giá trị nếu 
như bảo quản nơi không tốt và quá mười lãm ngày. Lồng 
trắng trứng dầy lên không thuận cho việc ăn trứng vịt theo 
kiểu ăn sống (La coque). Dùng trong trường hợp khác thì 
trứng cũng có giá trị như trứng gà. Và có khi giá trị còn cao 
hơn như trong công nghệ làm bánh kẹo vì chứa chất béo cao 
hơn. 

Người ta trích vỏ trứng có màu trắng. Màu trứng này dễ 
tìm thấy trong giống Coureur indien, kaki campbell và 
Orpington. Vịt đẻ bắt đầu sau năm tháng tuổi như vậy người 
ta cho vịt nở vào đầu tháng tư thì đến tháng chín vịt đã đẻ. Vịt 
đẻ thường xuyên, nếu như năm đầu mức 100, thì đến năn thứ ; 
hai vẫn giữ được 100, đến năm thứ ba mới còn 80. Như vậy 
mức đẻ cao hơn hẳn, so với sự giảm nhanh chóng sức đẻ của 
gà. 

Vịt không những đẻ thường xuyên mà thời kỳ thay lông 
cũng ít rõ. Vịt mái có trở ngại là để ở khắp nơi nên bị mất 
trứng hoặc nhiễm bẩn. 


130 


+ 


Giá trị của vịt mái tốt là điều không cần phải bàn nữa. 
Sau đây xin ghi lại hai trường hợp đáng lưu ý: 

Ở Hà Lan trong một đàn vịt chọn lọc giống kaki 
campbell quả trứng đâu tiền được vào khoảng ngày thứ 135- 
140. Có một con vịt mái đẻ được 359 trứng nặng 71-75g 
trong 375 ngày. Một vịt mái khác sản xuất ra 418 trứng trong 
418 ngày liền, trứng thụ tinh đến 70%. 

Ở Courcelles chausoy Pháp; trong hội chợ lần thứ ba về 
gà vịt đẻ, đem so sánh khu vực vịt với khu vực gà đẻ trong 48 
ngày thấy: 

Ở 84 vịt mái để bình quân 80 trứng/“ngày, mỗi trứng 
nặng 68g. 

Còn ở 75 gà mái đẻ bình quân 52 trứng/ ngày, mỗi trứng 
nặng 5g. 


SÁN XUẤT VỊT XỨ NANTES 


Đồng lây ở Brelon: 

Đây là một vùng đồng lầy nhỏ tự nhiên trong một khu 
vực trù phú gần biển. Mỗi năm ở đây sản xuất ra 1.500.000 
vịt con nổi tiếng trên thế giới trong đó 20% tiêu thụ trên thị 
trường Paris. 

Việc sả a xuất vịt xứ Nantes chia làm hai giai đoạn: 

Một giai đoạn đầu chăn nuôi trong tay các chủ trại. Mỗi 
trại sản xuất chừng 200-800vịt. 

Một giai đoạn vỗ béo trong các chuyên viên cho đến khi 
giết thịt trong một thời gian 8-15 ngày. Mỗi trung tâm vỗ béo có 


131 


khoảng đến 2.000-10.000 vịt, Có trung tâm sản xuất hàng năm 
150.000 vịt thịt. 

Giá trị của vịt Nantes là chăn nuôi ở nơi vùng biển, mưa 
nhiều, có sông nguồn trù phú, nước giàu chất sắt, lân, nhiều 
đạm vì ở một vùng đất phì nhiêu. 

Chăn nuôi : 

Ở các trại vịt đồng lầy Breton, vịt mái chăn nuôi tự do 
trong vàng. Vịt này thụ tính cùng với vịt đực xứ Nantes hay 
vịt trời trong giai đoạn 15 tháng chạp đến 30 tháng giêng. Vịt 
đực gọi là Pricron nhưng chưa thật đúng vì đây không phải là 
vịt ở xứ Briêre lớn mà vịt đực chính là vịt trời đi cư từ Bắc Âu 
đến vùng này để tránh đông. 

VỊt mái xứ Nantes đẻ khoảng 100 trứng và người ta 
thường chuẩn bị trước vịt mái, gà mái hay gà tây mái để ấp 
trứng và chăn nuôi theo tự nhiên, nuôi vịt con bằng một loại 
bánh bột nhão gồm có cám, bột khoai tây chính, sữa không 
kem và một số mổi giun càng nhiều càng tốt. Đến 15 ngày 
tuổi, vịt con xuống được nước. Bán vịt con vào tuần lễ thứ 6. 
hay thứ 8 vào lúc vịt chéo cánh và nặng khoảng 1800 đến ' 
2000g. 

VỀ báo : 

Vỗ béo vịt thì đễ nhưng vỗ béo cho có lãi thì khó vì phải 
tạo ra một loại vịt thịt không quá gầy mà cũng không quá 
béo. Cách vỗ béo phổ biến hiện nay ở nước Pháp là nhốt 15 
ngày trong lồng, mỗi ngày cho ăn ba bữa gồm hạt, củ. Các 
chuyên viên vỗ béo ở xứ Nantes nuôi rất giỏi, mỗi năm, mỗi 
nhà có thể vỗ béo từ 2.000-10.000 vịt con. 


132 


Vịt sống khoảng 2 tuân lễ trong lổng. Có nơi thay lồng 
_ nầy thường xuyên, Một đàn 100 vịt thịt cẩn 25m) trong một 
- khu vực nhỏ, mùa hè có lớp mành làm mái che nắng. Trên 
nền đất lót rơm, thay rơm sạch hàng ngày hoặc cứ I tháng lại 
cào toàn bộ rơm lót chuồng và thay mới. Cần lưu ý là lớp rơm 
. cần phải khô. Rơm ẩm ướt có hại cho sức khỏe và việc vỗ 
béo của vịt thâm canh. Ngày cho ăn 2 ~3 lần bằng cách thức 
ăn có lúa và hạt ngũ cốc; có khi dùng hạt riêng, có khi trộn 
các loại mì, miến, bắp lại với nhau. Cần cho uống nước sạch 
thay khoảng 5 lần mỗi ngày để tránh các chất bẩn như phân 
rác là nguồn bệnh nguy hiểm cho vịt nhất là bệnh tả vịt. 
Không cho vịt tắm và cũng ngăn không cho vịt làng sực trong 
nước bẩn có thức ăn. Sau 12-15 ngày vỗ béo, trọng lượng vịt : 
sẽ tăng từ 1,8-2kg lên 2-2,5kg nhờ ăn được khoảng 2,5kg hạt, 

Một nhà thực hành chăn nuôi nhổ 9 chiếc lông ở đầu cánh 
để hạn chế sự thay lông làm cho cơ thể tăng thêm khoảng 150g 
nữa. Nhưng trong mọi trường hợp cân phải giết thịt vịt trước giai 
đoạn thay lông mà giai đoạn này thường ở vào tuần lễ tuổi thứ 
mười. Cần để vịt nhịn đói 6 giờ trước khi giết thịt, làm cho vịt hôn 
mê rồi mới cắt cổ, nhổ lông vịt bằng tay hay bằng máy. Ướp lạnh, 
Chuyển đến nơi tiêu thụ trong và ngoài nước bằng phương tiện 
nhanh nhất kể cả dùng máy bay. 


SÁN XUẤT GAN BÉO 


SI QHaH trọng - 


Hàng năm ở Pháp, biểu đổ thị cho thấy có khoảng 
250.000 vịt được vỗ béo cung cấp cho 100.000 gan béo dùng 
ướp thịt và 25.000kg cho hiệu ăn và hàng tắịt. Sự sản xuất 


133 


này tập trung ở vùng tây nam nước Pháp, tập trung ở các chợ 
chính của vùng landes như, Dax, Montforb, Orthy, Pau, 
Hagcetmau. 


Gan béo của vịt nặng 300 đến 600g, chứa 40.0% mỡ là 
đo nguồn thức ăn gây phì đại quá cỡ, thực tế đó là bệnh của 
gan gọi là bệnh thoái hóa gan, Gan mất chức năng bình 
thường để kết thúc vào tình trạng bệnh lý nặng gây ra sụ 
thấm hay sự thoái.hóa mỡ vào tổ chức này cung cấp thức ăr 
giàu mỡ gây ra. 

Ở Pháp để giảm mức nhập siêu, người ta tìm cách phái 
triển kỹ nghệ sản xuất gan béo ngỗng hoặc vịt. Trung tân 
Artiguères do các nhà quản lý gan béo lập ra có mục đích vừ: 
phát triển sản xuất vừa nâng cao giá trị của gan béo lên. Các 
công trình nghiên cứu vỗ gan béo phần lớn là nói về ngỗng 
nhưng điều có thể chuyển dễ dàng sang ứng dụng vỗ béo gar 
vịt, tất nhiên có một số vấn đề riêng biệt của từng loài. 

Khi quan sát giá trị của gan béo, ta nhận thấy có hìnl 
đáng và giá trị khác nhau. Có thể phân biệt: 

- Gan đỏ, nhão, tụ máu, không to lắm, cần hủy bỏ. 


- Gan trắng hồng khô, mềm, cắt ra mảnh láng (do mộ 
khối lượng mở lớn vào gan có cấu tạo tổ chức riêng), khi đem 
tiêu độc vẫn không nát được yêu cầu của người tiêu thụ. 

- Gan trắng màu kem vàng, mềm, to do sự thoái hóa củ: 
mỡ và sự cấu trúc của tế bào gan. Loại gan này hầu như hoài 
toàn là mỡ. Khi đem hấp hay nấu lên thì tan mất ít nhiễu làn 
cho tỷ lệ của gan trong bảo quản giảm đến ngày mội ít đi. 

Việc bảo quản cũng như nghiên cứu phân loại gan rấ 
quan trọng vì không những chỉ đóng hộp bảo quản mà khi tiêt 

134 


độc, gan sẽ tan ra, tạo ra một lớp mỡ làm cho vịt gan vn. đi 
và giá thành cao. 


Người ta thấy tỷ lệ mỡ/ chất gan khô không mỡ thay đổi 
từ 4 đến 8 lần. Mẫu số điên đạt độ đạm cố định trong gan. 
Chất chiết xuất khô không mỡ gồm các chất mỡ chống đỡ 
được qua quá trình tiêu độc chất đạm của gan. Những điều 
trên có lẽ là quá lý thuyết nhưng để đánh giá giá trị của loại 
thực phẩm này và để có những gan có giá trị cao ta cấu tạo 
thức ăn có nhiều đạm trước khi vỗ béo gan để cho tổ chức gan 
phát triển trước và làm tăng giá trị mỡ trong tổ chức đạm của 
gan. 

Ba giai doạn : 

Trong việc chuẩn bị cho gia câm sản xuất ra gan béo, 
phân biệt ra ba gia1 đoạn. 

1. Chuẩn bị vỗ béo : 

Có mục đích nẩng cao lượng chứa của diểu bằng phương 
pháp thể dục cơ năng, nghĩa là bằng cách cho ăn một khối 
lượng cỏ lớn tạo cho diều có khả năng chứa một khối lượng 
lớn. Nuôi vịt trên đổng đây có sẽ tạo cho vịt ăn nhiều cổ làm 
cho căn diểu ra và tạo cho điều trở thành một tổ chức hoạt 
động không ngừng. Kiểu sống này có điểu kiện vệ sinh tạo 
cho con vật có sức chống đỡ, có ích cho việc chăn nuôi chăm 
sóc và sức chịu đựng cuối đời. Đối với một số người chăn 
nuôi, thời gian này tạo cho con vật một bắp cơ đáng kể nhất 
là cơ tim rất phát triển để có thể chịu đựng thời kỳ vỗ béo, vì 
lúc ấy sự tuần hoàn sẽ khó khăn, tim mạch giảm sút và nếu 
không chuẩn bị tốt, ta sẽ có những bộ gan tụ máu, đỏ quạnh, 
nhão và kém giá trị. 


135 


¬ 


2. Tạo thịt hay thời kỳ trước vỗ béo : kéo dài trong một 
tuần lễ với mục đích là đảm bảo cho cơ thể phát triển hoàn ' 
toàn đưa vịt vào tình trạng nửa béo. Thực hiện bằng cách cho 
vịt ăn nhiều thức ăn tự nhiên, ăn theo chế độ tự do. 

3. Chăn nuôi thâm canh nghĩa là vỗ béo kéo dài trong 3 
đến 4 tuần lễ, đạt được trong điều kiện nhân tạo một lượng 
mỡ thừa trong gan, Khi hết thời kỳ này vịt phải tăng trọng 
thêm đến 50% so với khi bắt đầu. Người ta sẽ thu được một 
con vịt rất lớn, bụng sệ mỡ kéo lê trên đất, đi lắc lư, đi lại rất 
khó, thở hổn hển và trong tình trạng sức khỏe rất yếu. 

Kỹ thuật thức ăn : 

Căn cứ vào ba giai đoạn vỗ béo ta cần chuẩn bị thức ăn 
theo hướng yêu cầu sinh lý của con vật : 

Thời kỳ đâu cân nuôi vịt ở một khu nhiều cỏ sạch, nhiều 
loại cổ khác nhau. Không cho thêm một loại thức ăn nào 
khác. 

Thời kỳ trước vỗ béo có ảnh hưởng quan trọng đến thời 
kỳ vỗ béo và để có một bộ gan đồ sộ, không tan trong quá 
trình tiêu độc thì thức ăn của thời kỳ trước vỗ béo phải rất. 
nhiều đạm. Điều yêu cầu này chắc đạt được bằng cách ngoài 
thức ăn hạt như bắp, còn đùng bột thịt và bánh dầu. 

Thời kỳ này kéo dài trong 4 tuần lễ. Nhờ thức ăn cao 
cấp ăn theo chế độ tự do, làm cho cơ thể vịt phát triển toàn 
điện, con vật ở vào tình trạng nửa béo. Ngoài thời giờ ở trong 
đồng, khi đi và khi về vật ăn được một khẩu phần tự do đến 
chán thì thôi, thường thì là cám bắp trộn với sữa hay sữa 
không kem hoặc có người dùng cám bắp trộn bột bánh dầu 
hoặc có người tạo ra một loại hỗ hợp. 


136 


Những thí nghiệm khoa học các năm gần đây cho phép 
chế tạo một loại thức ăn đặc biệt giàu đạm có ảnh hưởng lớn 
trong quá trình vỗ béo bằng một trong các công thức sau : 


I. Bắp : 80 
Bột thịt : 20 
2. Bắp : 50 
Bột thịt ˆ : 50 
3. Bắp : 50 


Bánh dầu phụng : 25 
Bột thị L2 


Khi nuôi giai đoạn này, người ta giảm dẫn thời gian ra. 
đồng và để cho vật quen việc nhốt trong lồng ở giai đoạn sau. 


Trong (hời kỳ vỗ béo cần cho nhiều thức ăn giàu mỡ và 
loại thức ăn chủ yếu là bắp, vì bắp có các ưu điểm : 


Ít chất xơ điên việc tiêu hóa dễ dàng. 

Chứa đựng mỡ trung bình, 

Ít lượng phosphore. 

Ít chất choline (là chất làm giảm và làm tan mỡ 
trong gan) 


Nên dùng bắp đã bảo quản được một năm. Những sự 
biến động lớn về kết quả vỗ béo có thể là do giá tr trị dinh 
dưỡng khác nhau ở cửa bắp. 

Những loại thức ăn đơn khác cho những kết quả rất kém 
như độc chỉ có lúa, 


Vỗ béo kéo đài ba đến bốn tuân và nên cho con vật ở 
trong một ô chật hẹp để không quay qua quay lại được. Mỗi 


137 


ngày cho ăn 3 bữa. Cho ăn bắp khô, ướt hay nấu chín đều 
được nhưng phải thường cho thêm đâu và mỡ để thức ăn trôi 
dễ đàng qua cổ họng. Một số người cho ăn nóng hoặc uống 
nước nóng. 

Người ta cho ăn bằng cách : 


- - Dùng bàn tay giữ cái phễu có cuống đài đưa sâu vào cổ 
họng; dùng que nhỏ đẩy hạt chảy nhẹ vào diểu. Cách 
cho ăn này đảm bảo cho thức ăn chảy đều và không làm 
cho điều quá căng đến vỡ ra. 

- Hoặc dùng một cái máng hình phễu có cuống dài do 
một môtơ hay bàn đạp đẩy nhẹ thức ăn chảy vào miệng 
vịt Nhồi như vậy trong 2 đến 3 phút cho một vịt, 

Vấn đề dùng phếu rất quan trọng. Vịt cÂn phải có nước 
thường xuyên trong chuồng. Một số nhà chăn nuôi cho sản 
xuất ra gan béo là nhờ nước hơi kiểm. Độ kiểm này làm ra 
bằng cách cho ít bicarbamat natium (muối tiêu) hay 
ammoniac (nước đái quỷ) vào nước uống. 


Kỹ thuật ngoài thức ăn : 

Nếu như thức ăn là điều kiện chính để sản xuất ra gan 
béo thì các yếu tố khác cũng rất cần thiết để sản xuất thành 
công như : 

1. Chỗ ở cần rộng và vệ sinh trong giai đoạn đầu và thứ hai 
và hẹp tối đa trong giai đoạn nhổi vỗ béo. Con vật giữ 
trong tối, thoáng khí, hơi ẩm, không di chuyển và không 
động đậy được. 


138 


._ Mùa vụ : có một nước vỗ béo thịt quanh năm như ở Tiệp 
Khắc, còn ở Pháp chỉ vỗ béo từ tháng 10 đến tháng 4 thời. 
gian người ta cho là kết quả nhất. | 

._ Ngoài những yếu tố trừu tượng như nòi giống người ta còn 
chú ý cả đến chủng vịt cho hiệu quả cao nhất. Nhiễu thí 
nghiệm cho thấy bẩm sinh chủng nhỏi gan béo khác hẳn 
chủng vỗ béo, nên người ta tạo ra một giống phụ chuyên cho 
việc sản xuất đặc biệt này. 

. Giống đực và cái của vịt có tầm quan trọng khác nhau và 
người ta thấy rằng khác với ngỗng, vịt đực vỗ béo dễ dàng 
hơn vịt cái. Nhưng trong phạm vi này thì không phải là do 
giống mà do chính hoạt động sinh lý đã chống lại việc tạo ra 
gan m8. Có hai chứng cứ: một là chỉ có thể tạo ra gan béo ở 
loài vịt non, nghĩa là chưa đạt đến độ trưởng thành. Hai là 
vịt mái mắc một bệnh tự nó khi lành thì để lại nhiều vết sẹo 
ở buổng trứng làm cho gan phì lớn ra. Đó là bệnh phó 
thương hàn vịt làm cho buồng trứng thoái hóa, teo đi và vịt 
cái trở nên vật nâng với buông gan rất nặng. 


. Trước đây người ta thử vỗ béo bằng cách dùng thuốc độc 


như thạch tín, ăntimoan (anñmoine), lân tính. Không 
những thuốc độc trên gây ra tai nạn cho vật nuôi mà còn 
nguy hiểm cho người tiêu thụ. Vì vậy cách này đã bị loại 
trừ. Có một phương pháp mới khoa học hơn mở ra những 
triển vọng ứng dụng tốt là trong quá trình nhồi gan béo, 
người ta cho vịt uống một ít nước chiết xuất gan bò tính 
khiết và đến cuối kỳ nhổi béo cho thêm một số chất chiết 
xuất từ tuyến hạch nữa. 


139 


BỆNH 

Chúng tôi chỉ kể ra những bệnh chính của vịt vì nó 
không khác mấy bệnh của gà nên để nghị bạn đọc nghiên cứu 
đẩy đủ hơn trong quyển “Bệnh gia cầm” sau đây bốn bệnh 
truyền nhiễm chính. 

Bệnh tụ huyết trùng : 

Vi trùng tụ huyết trùng gây bệnh cho tất các loài gia 
cầm. Ngỗng và vịt đễ mắc hơn gà. Bệnh biểu hiện đưới 3 hình 
thức : cấp tính, quá cấp tính và mạn tính. Ngoài ra, vịt còn 
mang bệnh nguyên trong thản thể bênh ngoài tổ ra khỏc 
mạnh. Trong thể cấp tính, chết nhanh, nhiều và có khi Ïa 
chảy. Mổ ra thấy phụ tạng tụ máu và gan có lấm tấm xuất 
huyết. 

Bệnh phó thương hàn : 

Do vi trùng Salmonella anatum và một số chủng vi trùng 
Salmonella không đặc hiệu khác gây bệnh cho vịt con từ 
đến 3 tuần tuổi. Vi trùng có thể tìm thấy trong buồng trứng và 
trong trứng. Triệu chứng chính là vịt kém ăn, khát nước luôn, 
mắt, mũi chảy nước và nhất là cử động loạng choạng như đầu . 
lắc lư, chân đi vòng tròn cuối cùng lảo đảo rỗi ngã quy. “ 
Bệnh bạch ly đậu : 

Bệnh giống như ở gà nhưng các nốt đậu thấy rõ ở màng 
chân. 

Viêm gân truyền nhiễm : 

Thường gọi là bệnh tê bại chuột rút. Đây là bệnh của 
gân xương do vi tràng tự cầu trùng vàng gây ra. 


140 


DN SÁCH THÀNH NGHĨA TP HỒ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH NGUYÊN VĂN CÙỦ 
28§B An Dương Vương, Q.5, TP.HCM - ĐT: 8392516 


Website: drsachthanhnghialphcm.COHI,VR 
Z¬^'⁄“, 1£ /Y⁄/vx4 


